Xi AUY & 
EỮN THIẾU MÁU NÃO 
THOÁNG0UA - 
03 


Ban biên soạn 


PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng (Trưởng ban) 
TS.BS Nguyễn Bá Thắng (Phó ban) 

BS.CKII Nguyễn Thị Phương Nga (Phó ban) 
Ths.BS Phạm Nguyên Bình 

T8.BS Võ Văn Tân 

Ths.BS Hồ Hữu Thật 

Ths.BS Nguyễn Văn Minh 

BS.CKII Nguyễn Linh 

BS.CKII Danh Phước Nguyên 


BS.CKII Trần Trung Thành 
BS.CKII Trần Trung Thành 
BS.CKII Nguyễn Thanh Tùng 
BS.CK II Trần Thị Thu Hương 
TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức 
TS.BS Hà Tấn Đức 

BS.CKI Hà Minh Đức 
BS.CKII Nguyễn Văn Thành 
BS.CKII Nguyễn Đình Quang 


MỞ ĐẦU 


1. Gánh nặng của đột quy và sự cần thiết có khuyến cáo điều trị phòng ngừa thứ 
phát của Việt Nam 


Đột quy là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba sau bệnh lý tim mạch và ung thư, 
và là nguyên nhân phổ biến nhất gây tàn phế vĩnh viễn ở các nước công nghiệp hóa. Ở Hoa 
Kỳ, ước tính có khoảng 798.000 bệnh nhân đột quy não mỗi năm, trong đó tỷ lệ tàn phế 
vĩnh viễn là 15-30%, tỷ lệ tử vong trong vòng một năm là 14-27%. Năm 2010, chỉ phí trực 
tiếp và gián tiếp cho điều trị đột quy ước tính vào khoảng 73,7 tỷ đô la. Tại các nước Châu 
Á, đột quy là một trong bốn nguyên nhân thường gặp gây tử vong, với tỷ lệ tử vong ở một 
số nước như Thái Lan là 10,9/100.000 và Singapore là 54,2/100.000. Ở Việt Nam, ước tính 
hằng năm có khoảng 200.000 người bị đột quy. Theo thống kê của Bộ Y Tế năm 2008, đột 
quy là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Tỷ lệ tử vong do đột quy từ 2013 
đến nay đã giảm khoảng 17%, trong khi đó số lượng bệnh nhân bị tàn tật do đột quy tăng 
mạnh, chiếm đến 90%. Tính đến năm 2015, Việt Nam có khoảng 486.000 người còn sống 
sau đột quy với các đi chứng như liệt nửa người, có rút gân cơ, loét do tỷ đè, suy giảm trí 
- nhớ, trầm cảm, mất sức lao động... đòi hỏi sự hỗ trợ thường xuyên từ người thân và nhân 
viên y tế. Điều này để lại một gánh nặng to lón cho bản thân người bệnh, gia đình và xã hội. 


Yêu cầu có một khuyến cáo điều:trị thống nhất, rõ ràng và đầy đủ là thật sự cần thiết cho 
: các Dác Sĩ thực hành lâm sàng. N, bối cảnh: này, Hội đột QUY: Thành kửt Hồ Chí Minh đã 


2. Cơ sở và: 3Ÿ tương pháp xây dững khuyến cáo điều trị ¡ thàng ngừa đột quy thứ 
phát 2023 của Hội đột .quy Thành phố Hồ Chí Minh 


Phương pháp làm việc của Hội đột quy Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng khuyến cáo 
là phương pháp tổng hợp tất cả các tư liệu về điều trị phòng ngừa thứ phát sau đột quy 
thiếu máu não và cơn thoáng thiếu máu não (TIA) trên thế giới, đặc biệt là các khuyến cáo 
điều trị của Hội tim mạch/Hội đột quy Hoa Kỳ (AHA/ASA) và Hội đột quy Châu Âu (ESO). 
Từ tất cả các tư liệu hiện có, Hội đột quy Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tham khảo các 
chuyên gia về lĩnh vực thần kinh ở các tỉnh phía Nam để bàn luận, thống nhất cách viết và 
nội dung của khuyến cáo. Như vậy, nội dung chính của khuyến cáo sẽ là những tư liệu từ 
những khuyến cáo mới nhất có uy tín, đặc biệt những †ư liệu có liên quan đến người châu 
Á cùng những ý kiến đồng thuận từ các chuyên gia về thần kinh học ở các tỉnh phía Nam. 


3. Mức độ khuyến cáo và mức độ chứng cứ điều trị dùng trong khuyến cáo 


Hội đồng chuyên gia của Hội đột quy Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đã 
thống nhất lấy khuyến cáo của AHA/ASA làm nền tảng và có tham khảo thêm khuyến cáo 
của ESO. 


Bảng 1: Mức độ khuyến cáo của Hội đột quy TPHCM 
¬Ï 


Mức độ khuyến cáo 


Định nghĩa 


Lợi ích >>> Nguy cơ 
Cần thiết phải chỉ định 


lia Lợi ích >> Nguy cơ 
Nên chỉ định 
lIb | Lợi ích > Nguy cơ 
Có thể chỉ định 


Không có lợi ích hoặc gây hại 
Không khuyến cáo việc chỉ định 


] 


Bảng 2: Mức độ 


chứng cứ của điều trị 


Mức độ chứng cứ 


Định nghĩa 


_Á 


-|' Số liệu từ nhiều nghiên cứu ngẫu nhiên hoặc 


_ nghiên cứu phân tích tổng hợp (gộp). 


=Ă=ẽ: 


Số liệu từ một nghiên cứu ngẫu nhiên hoặc 
.. nhiều nghiện cứu lớn không ngâu nhiên. 


._ Đồng thuận các ý kiến của chuyên gia hoặc 
số liệu từ các nghiên cứu nhỏ, nghiên cứu hồi 


cứu, nghiên cứu sổ bộ. 


Phân 1 
KHUYẾN CÁO 
ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA THỨ PHÁT SAU 
ĐỘT QUY THIẾU MÁU NÃO VÀ CƠN 
THOÁNG THIẾU MÁU NÃO 
2023 


ˆ Phần 2 
-___ HƯỚNG DẪN 
ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU ĐỘT QUY 
_— THIẾU MÁU NÃO 


b lộ lÌÌ' 
ị 'KHUYẾN ¡ CÁO 
> lÌÌ) 
ĐIỀU TRỊ. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 


SAU ĐỘT QUY NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH 


Vùng nhu mô não có thể cứu Vùng nhu mô não có thể cứu 


Vùng nhu mô não đã chết Vùng nhu mô não đã chết Vùng nhu mô não đã chết 


Œ@> Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


NỘI DUNG KHUYẾN CÁO 


. KIỂM SOÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 
1. Tăng huyết áp 
2. Đái tháo đường 
3. Rối loạn lipid máu 
4 


._ Thay đổi lối sống 
¡. Hút thuốc lá 


i. Uống rượu bia 


ii. Thừa cân và béo phì 
iv. Hoạt động thể lực 
v. Dinh dưỡng 
II. CÁC THUỐC KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU 
1. Aspirin 
2. Clopidogrel 
3. Oilostazol : š 
4. Điều trị phối hợp kháng kết tập tiểu cầu 
III. RUNG NHĨ VÀ CÁC THUỐC KHÁNG ĐÔNG 
IV. ĐIỀU TRỊ HẸP ĐỘNG MẠCH TRONG VÀ NGOÀI SỌ 
V. ĐIỀU TRỊ TRONG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG ĐẶC BIỆT 


@ Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


I. KIỂM SOÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 


1.Tăng huyết áp 

Theo y văn, tỉ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đột quy thiếu máu não vào khoảng 70%. Tại Việt 
Nam, một nghiên cứu tiến hành tại bệnh viện Nhân Dân 115 năm 2010 ghi nhận tỉ lệ này là 
84.8%. Tăng huyết áp được xem là yếu tố nguy cơ gây đột quy thiếu máu não quan trọng 
nhất. Dữ liệu từ JNC 7 cho thấy, ở mức huyết áp từ 115/75 mmHg đã bắt đầu xuất hiện 
nguy cơ bệnh lý tim mạch và đột quy. Nguy cơ này sẽ tăng gấp đôi với mỗi mức huyết áp 
tâm thu tăng thêm 20 mmHg và hoặc huyết áp tâm trương tăng thêm 10 mmHg. Trong một 
nghiên cứu tại Nhật Bản, nguy cơ đột quy thiếu máu não sẽ tăng gấp 3.46 lần khi huyết áp 
tâm thu > 160 mmHg và tăng gấp 3.18 lần khi huyết áp tâm trương > 95 mmHg. 


Việc kiểm soát huyết áp rất quan trọng trong chiến lược điều trị phòng ngừa đột quy thứ 
phát. Trong một nghiên cứu phân tích gộp, tổng hợp kết quả từ 10 nghiên cứu phân nhóm 
ngẫu nhiên công bố trong năm 2009. Theo đó, kiểm soát huyết áp làm giảm có ý nghĩa 
thống kê nguy cơ tái phát đột quy (RH O.78; CI 95%, 0.68 - 0.9). Trong nghiên cứu PROG- 
RESS (Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study), 6,105 bệnh nhân tiền sử cơn 
thoáng thiếu máu não (TIA) hoặc đột quy (bao gồm xuất huyết não và đột quy thiếu máu 
não) có hoặc không kèm tăng huyết áp được phân ngẫu nhiên vào 2 nhóm: điều trị tích cực 
với perindopril (+ indapamide) và placebo. Sau 4 năm theo dõi, ở nhóm điều trị tích cực, 
mức huyết áp tâm thu / huyết áp tâm trương giảm được trung bình 9/4 mmHg và kèm theo 
giảm nguy cơ đột quy tái phát 28%. Khi phân tích ở nhóm bệnh nhân được điều trị kết hợp 
perindopril + indapamide, mức huyết áp giảm được nhiều hơn 12/5 mmHg và kết quả giảm 
nguy cơ đột quy đến 43%. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu lâm sàng nào 
chỉ ra được mức huyết áp tối ưu trong phòng ngừa đột quy thứ phát. Nghiên cứu AOGOORD 
(Action To Control Cardiovascular Risk in Diabetes) cho thấy không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê về tỉ lệ các biến cố thuyên tắc mạch giữa nhóm kiểm soát huyết áp tâm thu 
< 120 mmHg và nhóm < 140 mmHg. Một số nghiên cứu quan sát khác trên bệnh nhân 
tăng huyết áp kèm đái tháo đường và bệnh lý mạch vành hoặc có tiền căn đột quy, việc 
kiểm soát huyết áp tâm thu tích cực < 120 mmHg thậm chí có thể gây hại. Gần đây, nghiên 
cứu SPSS (Secondary Prevention of Small Subcortical Stroke) tiến hành đánh giá hiệu quả 
của việc hạ áp trên bệnh nhân nhồi máu não lỗ khuyết (bệnh lý mạch máu nhỏ). Nghiên cứu 
phân ngẫu nhiên 3020 bệnh nhân vào 2 nhóm: hạ huyết áp tâm thu <150 mmHg và <130 
mmHg. Kết quả, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm về tiêu chí gộp 
(gồm các biến cố đột quy, nhồi máu cơ tim và tử vong do nguyên nhân mạch máu) (HR 
0.84, 95% ƠI, 0.68 - 1.04). Mặc dù vậy, tỉ lệ xuất huyết nội sọ giảm đáng kể ở nhóm được 
kiểm soát huyết áp < 130 mmHg (HR 0.37; 96% CI, 0.15 - 0.95, p = 0.03). Kết quả phân 
tích dưới nhóm từ các nghiên cứu WASID, SAMMPRIS, và CICAS cho thấy huyết áp tâm 
thu trung bình < 140 mmHg trên các bệnh nhân hẹp động mạch nội SỌ có liên quan đến 
giảm tỷ lệ đột quy tái phát và các biến cố mạch máu khác, ngay cả trên cáo bệnh nhân hẹp 
nặng động mạch nội sọ. Việc xác định mức huyết áp mục tiêu và lựa chọn thuốc huyết áp 
cần được cá thể hoá trên từng bệnh nhân, tuỳ theo đặc điểm lâm sàng (ví dụ có hẹp động 
mạch cảnh, hẹp động mạch nội sọ), bệnh nội khoa đi kèm (như đái tháo đường, bệnh thận 
mạn, bệnh tim mạch...) và mức tăng huyết áp. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh cu) 


@ 


PHẦN 


Khuyến cáo Loạ  Mứcđộ 
Bệnh nhân sau đột quy thiếu máu não hoặc TIA cần được điều trị | A 
hạ áp, bao gồm cả những bệnh nhân có mức huyết áp bình thường 
Mức huyết áp mục tiêu cần đạt là < 140/90 mmHg. Đối với bệnh lla B 
nhân bị đái tháo đường hoặc bệnh thận mãn tính, huyết áp mục tiêu 
< 130/80 mmHdg. 
Đối với bệnh nhân nhồi máu não lỗ khuyết do bệnh lý mạch máu nhỏ, llb B 
mục tiêu kiểm soát huyết áp tâm thu < 130 mmHg. l 
Không có thuốc hạ áp nào được xem là thuốc hạ áp lí tưởng. Với | A 


những dữ liệu hiện có, khuyến cáo nên sử dụng thuốc ức chế men 
chuyển phối hợp thuốc lợi tiểu trong phòng ngừa đột quy thứ phát. 


Việc xác định mức huyết áp mục tiêu và lựa chọn thuốc huyết áp cần lla | B 
được cá thể hoá trên từng bệnh nhân, tuỳ theo đặc điểm lâm sàng, 
bệnh nội khoa đi kèm và mức tăng huyết áp. ¬ 


Điều trị hạ huyết áp làm giảm nguy cơ đột quy thiếu máu não tái phát, lla B 
xuất huyết não và các biến cố mạch máu trên các bệnh nhân đột 
quy thiếu máu não hoặc TIA có huyết áp trung bình > 130/80mmHg. 


Tất cả bệnh nhân bị đột quy cấp nên được theo dõi huyết áp trong lia l@ 
vòng 48 giờ sau khởi phát. : 

Các bệnh nhân bị đột quy nhồi máu thỏa tiêu chí điều trị tiêu huyết 
nên được hạ áp <-185/110 mg trước và trong vòng 24 giờ sau điều 
trị. Séc 

Tất cả bệnh nhân bị đột quy nhồi máu với huyết áp >220/120/mmHg 
nên hạ áp thận trọng (không quá 20%) trong vòng 24 giờ. 


2. Đái tháo đường 

Đái tháo đường được xem là yếu tố nguy cơ độc lập gây đột quy thiếu máu não. Nghiên 
cứu Framingham và nghiên cứu tim mạch Honolulu cho thấy ở bệnh nhân đái tháo đường, 
nguy cơ đột quy ở nam sẽ tăng gấp 1.8 - 2.2 lần và ở nữ gấp 2.2 lần. Tại Nhật Bản, trong 
nghiên cứu Hisayama, những bệnh nhân có rối loạn dung nạp đường có nguy cơ đột quy 
cao gấp 1.6 - 3 lần. Tần suất bệnh nhân đột quy có kèm đái tháo đường vào khoảng 15 - 
33%. Do đó, bệnh nhân sau đột quy thiếu máu não hoặc TIA cần được tầm soát đái tháo 
đường bằng cách xét nghiệm đường huyết lúc đói, HbA1c hoặc nghiệm pháp dung nạp 
đường. Trong đó, HbA1c cho thấy ưu điểm hơn các xét nghiệm còn lại vì không cần phải 
nhịn ăn, ít bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn, thuốc dùng kèm, tình trạng căng thẳng, hoặc có các 
bệnh đi kèm. Khoảng 20% bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA lúc nhập viện có kèm 
đái tháo đường nếu được làm các xét nghiệm chẩn đoán. Các bệnh nhân đái tháo đường 
có nguy cơ mắc phải các biến cố mạch máu lớn và mạch máu nhỏ trong tương lai. Tuy vậy, 
các thuốc điều trị đái tháo đường hiện tại đã được chứng minh ngoài tác dụng hạ đường 
huyết còn có khả năng làm giảm các biến cố mạch máu, giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến 
tim mạch trên các bệnh nhân đái tháo đường. 

Nghiên cứu DCCT và UKPDS đã chứng minh kiểm soát đường huyết tích cực có thể bảo 
vệ bệnh nhân đái tháo đường trước các biến cố mạch máu nhỏ bao gồm bệnh mạch máu 


K10) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


võng mạc, bệnh thần kinh ngoại biên hay bệnh thận mạn, nhưng không cho thấy lợi ích 
trên các biến cố mạch máu lớn như đột quy. Lợi ích của kiểm soát đường huyết tích cực 
nổi bật lên khi theo dõi lâu dài các bệnh nhân trong 2 nghiên cứu DCCT và UKPDS dối với 
các biến cố tim mạch không phải đột quy. Không có đủ bằng chứng ủng hộ cho mục tiêu 
kiểm soát đưởng huyết tích cực (HbA1c < 6% hoặc 6.5%) nhằm giảm nguy cơ đột quy tái 
phát đối với các bệnh nhân có tiền sử đột quy thiếu máu não hoặc TIA. Các chuyên gia cho 
rằng lợi ích của kiểm soát đường huyết tích cực trên các biến cố mạch máu lớn có vẻ chỉ 
giới hạn ở các bệnh nhân trẻ mới mắc đái tháo đường gần đây mà chưa có các bệnh mạch 
máu khác đi kèm. Với các bệnh nhân lớn tuổi, mục tiêu HbA1c cho phép 7%-8% thậm chí 
8%-9% nhằm giảm nguy cơ hạ đường huyết. 

Các vấn đề cần quan tâm trong điều trị đái tháo đường. bao gồm kiểm soát đường huyết 
(mục tiêu HbA1c < 7,0) bằng các biện pháp thay đổi lối sống và thuốc uống, kiểm soát huyết 

áp và cholesterol máu. 


Khuyến cáo Loại Mứcđộ 


Bệnh nhân sau đột quy thiếu máu não hoặc TIA cần được tầm soát 
đái tháo đường bằng cách xét nghiệm đường huyết lúc đói,.HbA1c, 
hoặc nghiệm pháp dung nạp đường. 


Điều trị đái tháo đường, bao gồm kiểm soát đường huyết (mục tiêu l@ 
HbA1c < 7%) bằng các biện pháp thay đổi. lối sống, và thuốc › uống; 
kiểm soát huyết áp và cholesterol máu. : : : : 


Nên lựa chọn nhóm thuốc hạ đường huy tcó SP. cúng làm giảm Ï B 
các biến cố mạch máu do đái tháo đường tótg quỳ, nhồï máu cơ tim, 
tử vong do nguyên nhân. tim mạc), : : : 


Bệnh nhân đột quy thiếu. máu não hoặc TIA có ó đái tháo đường cần 
được chăm sóc đa: phương diện, bao gồm: thay đổi lối Sống, thuốc, 
†ư vấn dinh dưỡng, nhằm đạt được mức đường huyết mục tiêu. 


Bệnh nhân tiền đái tháo đường nên thay đổi thói quen sinh hoạt, bao 
gồm: thay đổi chế độ ăn hợp lý; tập thể đục thường xuyên, bỏ hút 
thuốc lá, giúp ngăn tình trạng tiền đái tháo đường trở thành đái tháo 
đường. : 

Tầm soát tiền đái tháo đưởng hoặc đái tháo đường trên bệnh nhân 
đột quy thiếu máu não hoặc TIA bằng xét nghiệm HbA1c có ưu điểm 
không cần nhịn ăn và chỉ lấy một mẫu máu... : 


3. Rối loạn lipid máu 


Rối loạn lipid máu được xem là yếu tố nguy cơ của đột quy tiếu máu não. Khi cholesterol 
máu tăng cao > 310 mg/dL sẽ làm tăng nguy cờ đột qUY.. .Điều trị rối loạn lipid máu đặc biệt 
là điều trị tăng LDL- Cholesterol đóng vai trò: quan: trọng trong phòng ngừa đột quy. Các 
nghiên cứu phòng ngừa nguyên phát cho thấy statin, chất ức chế men HMG CoA, giúp làm 
giảm LDL- C đồng thời làm giảm nguy cơ đột quy thiếu máu não. Tuy nhiên số liệu trong 
nghiên cứu phòng ngừa thứ phát chưa được nhiều. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh Giồ 


Nghiên cứu SPARCL (the Stroke Prevertion by Aggressive Heduction in Cholesterol level), 
một nghiên cứu phân nhóm ngẫu nhiên tiến hành trên 4,731 bệnh nhân đột quy hoặc cơn 
thoáng thiếu máu não và không có tiền sử bệnh mạch vành, có mức LDL-C trong khoảng 
từ 100 đến 190 mg%, phân thành hai nhóm: một nhóm được điều trị với atorvastatin 80 mg 
so sánh với nhóm điều trị với giả dược. Sau 4.9 năm theo dõi, tỷ lệ đột quy tái phát ở nhóm 
điều trị với atorvastatin 80 mg là 11.2% thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm diều trị 
với giả dược là 13.1% (P = 0.008). Atorvastatin cho thấy lợi ích ở tất cả các nhóm tuổi, giới, 
đặc biệt là đối với phân nhóm đột quy thiếu máu não. 

Hiện tại chưa có đầy đủ chứng cứ từ các nghiên cứu để xác định mức LDL-c mục tiêu 
trong phòng ngừa đột quy thứ phát, tuy nhiên trong một phân tích dưới nhóm của nghiên 
cứu SPARCL đã cho thấy việc làm giảm > 50% giá trị LDL-C so với mức LDL-C hiện tại của 
bệnh nhân hoặc giảm LDL -C < 70 mg% có thể làm giảm 28% nguy cơ tái phát đột quy (P = 
0.0018) và không làm tăng nguy cơ xuất huyết não. Gần đây, nghiên cứu IMPROVE-IT cho 
thấy khi kết hợp ezetimibe với simvastatin sẽ làm giảm LDL-c hiệu quả hơn và quan trọng 
hơn, việc kết hợp này đã làm giảm thêm các biến cố tim mạch và đột quy. 


Hai nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs), SPARCL (Stroke Preverrtion Dy Aggressive 
Reduction in Cholesterol Levels) và TST (Treat Stroke to Target) cho thấy lợi ích đáng kể từ 
liệu pháp hạ lipid máu trong việc ngăn ngừa các biến cố tim mạch, bao gồm cả đột quy. 
Atorvastatin 80 mg trong nghiên cứu SPARCL giúp giảm tái phát đột quy; trong khi nghiên 
cứu TST cho thấy mức LDL -C mục tiêu < 70 mg/dL giúp ngăn ngừa biến cố tim mạch chính 
vượt trội hơn mức LDL-C mục tiêu từ 90 đến 110 mg/dL. Các nghiên cứu RCTs khác về 
các liệu pháp hạ lipid càng củng cố cho kết luận của hai nghiên cứu trên: bệnh nhân bệnh 
tim mạch do xơ vữa (ASOVD) nguy cơ cao cần được điều trị tích cực bằng statin liều cao, 
và nếu mức LDL-G vẫn duy trì z:70 .mg/dL (> 1.8 mmol/L) dù đã điều trị bằng statin với 
liều dung nạp tối da thì việc kết hợp thêm ‹ các liệu pháp non- -statin khác (ezetimibe, SiRNA 


mức LDI-:€ mục tiêu càng cần thấp hơn. nữa. 

Ngoài statin, hiện chưa có đủ chứng cứ. từ các nghiên cứu cho thấy các thuốc điều trị tăng 
triglyceride máu, HDL-c thấp hay giảm lipoprotein (a) như fibrates, niacin và ức chế hấp thu 
cholesterol giúp làm giảm nguy cơ đột quy thứ phát. 


Khuyến cáo Loại Mứcđộ 


Bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA cần được đánh giá dung 
mạo lipid máu và điều trị tích cực rối loạn lipid máu bằng statin liều 
cao. 


Đột quy thiếu máu não hoặc TIA do nguyên nhân xơ vữa, mục liêu A 
LDL-C khuyến cáo <70mg% để ngừa các biến cố tim mạch chính. 

Bệnh nhân có kèm các bệnh lý tim mạch do xơ vữa cần được điều A 
trị rối loạn lipid máu theo khuyến cáo điều trị của AGC/AHA 2013 bao 

gồm thay đổi lối sống, điều chỉnh chế độ ăn và dùng thuốc. 

Khi chưa đạt được mức LDL-c mục tiêu với statin, việc kết hợp thêm B 


ezetimibe là lựa chọn hợp lý. 


Không nên chỉ định thường quy Statin đối với các bệnh nhân bị đột 
quy xuất huyết não 


‹f&) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Mức LDL-C vẫn > 70 mg/dL với liều statin tối ưu trong ít nhất 6 tuần 
cần kết hợp thêm các liệu pháp non-statin khác như ezetimibe, siR- 
NA (inclisiran) hay PCSKOi để ngăn các biến cố bệnh tim mạch do 
XƠ vữa. 


lla 


Đánh giá độ an toàn và sự tuân thủ của bệnh nhân thông qua dung 
mạo lipid máu từ 4 đến 12 tuần sau khi bắt đầu dùng statin hoặc sau 
khi chỉnh liều; và mỗi 3 đến 12 tháng sau khi đạt LDL-C. 


4. Thay đổi lối sống 


Những cá nhân có yếu tố nguy cơ đột quy và những bệnh nhân bị đột quy cần được đánh 
giá nguy cơ bệnh mạch máu và điều chỉnh lối sống (chế độ ăn, hoạt động thể lực, giảm cân, 
hút thuốc lá và uống rượu). Bệnh nhân nên được thu nhận thông tin và tư vấn về chiến lược 


điều trị bởi các bác sĩ chuyên ngành thích hợp. 


¡. Hút thuốc lá 


Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng của xơ vữa mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc 
bệnh mạch vành, đột quy tiên phát và bệnh mạch máu ngoại biên. Bằng chứng về mối 
liên quan này rất rõ ràng, tuy nhiên có rất ít nghiên cứu về hút thuốc lá và nguy cơ đột 
quy tái phát. Theo Cardiovascular Health Study, hút thuốc lá làm tăng đáng kể nguy cơ 
đột quy tái phát ở người lớn tuổi (HR = 2:06; 95% GI, 1. -d9-3.56). 


Những nghiên cứu gần đây mở rộng trên các đối tượng tiếp xúc với môi trường khói 
thuốc (hay hút thuốc lá “thụ động”) cũng cho thấy tăng nguy cơ đột quy. Tuy nhiên, chưa 
có thử nghiệm lâm sàng nào đánh giá hiệu quả của việc ngưng thuốc trong phòng ngừa 
tái phát đột quy mặc dù đã có những bằng, chứng mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá và 
lợi ích của việc ngưng hút thuốc. 1Ill 


Dù đã biết tác hại, nhiều người vẫn tiếp tục hút thuốc lá và trở nên "lệ thuộc” hay “ng- 

hiện" thuốc lá. Nghiện thuốc lá bao gồm việc lệ thuộc: vào chất nicotine (khi bỏ thuốc 
gây ra các triệu chứng khó chịu) và lệ thuộc hành vị (khi hút thuốc đã trở thành một thói 
quen). [heo khuyến cáo của WHO, các biện¡pháp điều trị được chứng minh là có hiệu 
quả bao gồm điều trị nhận thức thay đổi hành vi, chế phẩm nicotine thay thế hay các 
thuốc hỗ trợ khác (bupropion, varenicline). Tùy trường hợp, bác sĩ quyết định dùng biện 


pháp điều trị nào, đơn thuần hay kết hợp 2 thậm KIÌM biện pháp. 
Ì\|IIiliii lilll 


Khuyến cáo Loại _Mứcđộ 


Bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA cần pHớp khuyên ngưng Ï (©) 
hút thuốc li. lu 


II IIIM l|||| j T 
Bệnh nhân cũng cần tránh tiếp xúc với m mô Ítrư ởng có Khóit thuốc lá | lia B 
\ | Ì lÌ| 


(hút thuốc lá thụ động) li 


phẩm nicotine thay thế hay các thuốc. hỗ trợ, khác lộ có Xw quả 


giúp cai thuốc lá : HIẾN mị Mụ li 


Các biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá bao gồm nhận thức hành vi, chế | A 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh ‹) 


0 


ii. Uống rượu bia 
Sử dụng các thức uống có lượng cồn quá mức là yếu tố nguy cơ gây ra đột quy do 
dẫn đến tăng huyết áp, tăng đông máu, giảm lưu lượng tưới máu não và làm xuất hiện 
rung nhĩ. Bằng chứng từ các nghiên cứu hiện tại chủ yếu đưa ra mối liên hệ giữa uống 
rượu và đột quy tiên phát, còn lại rất ít nghiên cứu về nguy cơ đột quy tái phát. Nhìn 
chung, mối tương quan giữa lượng rượu uống với đột quy thiếu máu não tiên phát theo 
hình chữ J, nghĩa là, với lượng rượu ít - trung bình lại có hiệu quả bảo vệ (do làm tăng 
HDL-C, apoprotein A1, giảm fibrinogen và giảm kết tập tiểu cầu). Mục tiêu hàng đầu 
của phòng ngừa đột quy thứ phát là giảm và ngưng uống rượu đối với các bệnh nhân 
nghiện rượu bằng các biện pháp tham vấn. 


Loại  Mứcđộ 


04111) /:10 Ấc/- 16) 


Những bệnh nhân đột quy kể cả đột quy thiếu máu não và xuất huyết 
não cần giảm hoặc ngưng hoàn toàn uống rượu. 


| Lượng rượu ít - trung bình (2 ly mỗi ngày với nam và 1 ly mỗi ngày 
với phụ nữ không mang thai) có thể chấp nhận được. š 


Bệnh nhân chưa từng uống rượu thì không nên uống. 


ii. Thừa cân và béo phì Ẹ 
ˆ Hiện nay, thừa cân và béo phì có xu hướng tăng nhanh và phổ biến trong cộng đồng. 
Tổ chức y tế thế giới định nghĩa béo phì khi chỉ số khối cơ thể BMI (Body mass index) 
> 30 kg/n°. Béo phì làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt là bệnh mạch vành và 
đột quy thông qua rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, đồ kháng insulin, đái tháo đường. 
Những nghiên cứu về dịch tễ gần đây cho thấy nguy cơ đột quy bắt đầu tăng tuyến 
tính khi chỉ số BMI trên 20, nghĩa là cứ tăng 1kg/m thì nguy cơ đột quy tăng thêm 5%. 
Giảm cân có thể thực hiện bằng cách thay đổi lối sống hành vi, dùng thuốc hoặc phâu 
thuật. Tuy nhiên, dữ liệu về hiệu quả của những biện pháp này còn hạn chế. “Look 
AHEAD” là nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên duy nhất nhằm đánh giá hiệu quả của giảm 
cân bằng liệu pháp thay đổi hành vi trên các yếu tố nguy cơ tim mạch ở các bệnh nhân 
đái tháo đường type 2. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, mức giảm cân đạt được (6% 
trọng lượng ban đầu) không làm giảm được các biến cố tim mạch do khó khăn việc duy 
trì cân nặng đạt được. 


Khuyến cáo Loại Mứcđộ 
Bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA cần được đánh giá tình 


trạng béo phì bằng chỉ số BMI. 


Mặc dù giảm cân làm giảm các yếu †ố nguy cơ tim mạch, tuy nhiên 
trong bệnh lý đột quy, vai trò này vân chưa rõ 


¡v. Hoạt động thể lực 


Tổ chức ACO/AHA khuyến cáo mức hoạt động thể lực đối với người lớn bình thường 
là 3 - 4 buổi/tuần, thời gian trung bình khoảng 40 phút/buổi với cường độ trung bình — 
cao. Cường độ tập luyện trung bình được cho là đủ gây ra đổ mồ hôi hoặc tăng nhịp tim 


2 Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


đáng kể (ví dụ đi bộ nhanh) và cường độ cao bao gồm những bài tập như chạy bộ. Ở 
Mỹ, mặc dù nhận thức tốt về lợi ích của việc luyện tập, tỉ lệ đạt được như mức khuyến 
cáo vẫn < 50%. Hơn nữa, hoạt động thể lực còn giảm 10 - 30% nguy cơ đột quy và 
bệnh mạch vành thông qua việc giảm cân, giảm huyết áp, cải thiện lipid máu, giảm sự 
đề kháng insulin. Điều này chỉ được ghi nhận rõ ràng qua các nghiên cứu dịch tê học, 
tuy nhiên chưa có các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. 

Đối với bệnh nhân đột quy, tàn phế là rào cản khiến bệnh nhân khó có thể vận động 
trở lại do yếu chỉ, mất thân bằng hoặc suy giảm nhận thức. Vì vậy, tỉ lệ thấp bệnh nhân 
sau đột quy tham gia hoạt động tập luyện là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, thay đổi thái độ, 
ý thức về việc luyện tập cũng không dễ dàng; ngay cả khi bệnh nhân được tham vấn 
trực tiếp và khuyến khích lặp lại nhiều lần. Do vậy, bệnh nhân đột quy cần bắt đầu một 
chương trình toàn diện, tập luyện đều đặn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia về vật lý 
trị liệu, phù hợp với từng cá nhân. 


Khuyến cáo Loại Mứcđộ 


Những bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA có khả năng tham 
gia hoạt động thể lực cần tập luyện khoảng 3 - 4 buổi/tuần, kéo dài 
trung bình 40 phút/buổi với cường độ trung bình - nặng để giảm các 


yếu tố nguy cơ đột quy L | 
Khi bệnh nhân đột quy có thể bắt đầu các hoạt động thể chất, cần lla C 
xây dựng chương trình định hướng toàn diện cho bệnh nhân | 


Những bệnh nhân tàn phế nặng sau đột quy nên có sự hướng dẫn | Ilb G 
của các chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong giai 
đoạn ban đầu. 


—-— 


v. Dinh dưỡng 

Thiếu dinh dưỡng là vấn đề thường gặp ở bệnh nhân sau dột quy, liên quan đến ăn 
uống kém, rối loạn hấp thu và chuyển hóa, bao gồm cả thiếu vi chất, tinh bột, đạm và 
chất béo. Hiện tại có nhiều cách để đánh giá tình trạng dinh dưỡng như chỉ số BMI, chu 
vi cánh tay, nồng độ Albumin máu...tuy nhiên chưa có phương pháp nào là tiêu chuẩn 
vàng. Theo những cách tính trên, tỉ lệ thiếu dinh dưỡng ở bệnh nhân đột quy cấp ước 
tính khoảng 8 - 13% và ảnh hưởng nhiều trong những tuần đầu sau đột quy. Một nghiên 
cứu nhầu nhiên nhỏ khoảng 124 bệnh nhân cho thấy tham vấn dinh dưỡng cho bệnh 
nhân đột quy có nguy cơ về dinh dưỡng (BMI < 20kg/m”, ăn uống kém hoặc sụt cân 
gần đây) có thể cải thiện cân nặng và cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như chức 
năng vận động sau 3 tháng. Tuy nhiên những bằng chứng này vẫn chưa đầy đủ. 

Chưa có dữ liệu từ các nghiên cứu dịch tễ và thử nghiệm lâm sàng về chế độ ăn chuyên 
Diệt cho những bệnh nhân đột quy để phòng ngừa tái phát, do đó, các khuyến cáo hiện 
tại dựa vào các nghiên cứu trên dân số chung. Nhiều nghiên cứu ngẫu nhiên lớn cho 
thấy chế độ ăn Địa Trung Hải (giàu cá, trái cây, rau quả, các loại hạt và dầu olive) hiệu 
quả đáng kể so với chế độ ít chất béo đơn thuần trên các yếu †ố nguy cơ tim mạch cũng 
như dự phòng đột quy, nhồi máu cơ tim và tử vong do nguyên nhân tim mạch ở nhưng 
Dệnh nhân có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, chế độ ăn hạn chế muối (1.5g - 2g/ngày) cũng 
cần thiết để giảm huyết áp và nguy cơ đột quy. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh (162 


Khuyến cáo 


Loại Mứcđộ 


Đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho tất cả các bệnh nhân đột quy 
hoặc TIA để có kế hoạch tư vấn chế độ dinh dưỡng chuyên biệt 


Những bệnh nhân tiền căn đột quy hoặc TIA cần giảm lượng muối 
ăn vào hàng ngày < 2.5g 


Những bệnh nhân đột quy hoặc TIA nên thay đổi chế độ ăn Địa Trung 
Hải, tập trung vào rau củ, trái cây, ngũ cốc, sản phẩm từ sữa ít béo, 
| thịt gia cầm, cá, các loại đậu, hạt 


II. CÁC THUỐC KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU 


Cơ chế chính thường gặp của bệnh lý đột quy thiếu máu não, cơn đau thắt ngực không ổn 
định và nhồi máu cơ tim cấp là do mảng xơ vữa được hình thành và tiến triển gây hẹp lòng 
mạch máu hoặc huyết khối trong lòng mạch máu. Quá trình kết dính, hoạt hoá và ngưng 
kết tiểu cầu đóng vai trò chính gây ra huyết khối động mạch. Việc điều trị kháng kết tập tiểu 
cầu cho thấy làm giảm đến 25% biến cố đột. quy thiếu máu não, nhồi máu cơ tim không gây 
tử vong cũng như giúp làm giảm 25% biến cố tử vong do nguyên nhân mạch máu (BMUJ 
2002; 324:71-86). Vì vậy bệnh nhân sau đột quy thiếu máu não hay TIA do cơ chế huyết 
khối mảng XƠ vữa cần được điều trị bằng thuốc gướt: kết tập tiểu cầu. 


1: Aspirin - 


Aspirin ức chế không hồi phục men cox 1 và ngăn kết ' tập tiểu cầu. Trong một phân tích 
tổng quan hệ thống trên 10 nghiên cứu phân nhóm ngẫu nhiên) cho thấy aspirin giúp làm 
giảm 13% các biến cố mạch máu nghiêm trọng trên bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc 
TIA. Aspirin với liều từ 50-1500 mg/ngày cho hiệu quả tương đương nhau, tuy nhiên liều tối 
ưu nhất cân bằng giữa hiệu quả điều trị và biến cố xuất huyết là từ 75-325 mg/ngày. 


2. Clopidogrel 


Clopidogrel có tác dụng ức chế chọn lọc và không hồi phục thụ thể. P2Y12 trên bề mặt 
tiểu cầu qua đó ức chế sự hoạt hóa tiểu cầu bởi ADP. Clopidogrel cho thấy có nhiều lợi ích 
hơn aspirin trong các trường hợp bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ cao (tiền sử đột quy 
thiếu máu não trước đó, bệnh mạch máu ngoại biên, bệnh mạch vành và đái tháo đường). 
Nghiên cứu CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of lschemic Events) tiến 
hành phân nhóm ngẫu nhiên trên 19,185 bệnh nhân đột quy thiếu máu não, nhồi máu cơ 
tim hoặc có bệnh lý mạch máu ngoại biên vào hai nhóm điều trị: aspirin 325 mg/ngày hoặc 
clopidogrel 75mg/ngày. Kết quả, clooidogrel giúp làm giảm 8.7% biến cố gộp (bao gồm đột 
quy tái phát, nhồi máu cơ tim hoặc tử vong do nguyên nhân mạch máu) (p = 0.043). Tuy 
nhiên, khi xét riêng trên phân nhóm các bệnh nhân đã bị đột quy trước đó, kết quả cho 


thấy clopidogrel có nhiều lợi ích hơn nữa so với aspirin trong việc phòng ngừa các biến cố 
đột quy thứ phát. 


3. Cilostazol 


Trong nghiên cứu Cilostazol Stroke Prevention Study (CSPS), so với giả dược, cilostazol với 
liều 200 mg/ngày giúp giảm có ý nghĩa thống kê 41.7% nguy cơ đột quy tái phát. Nghiên 
cứu CSPS 2 (Gilostazol Stroke Prevention Study 2) là nghiên cứu đa trung tâm, phân nhóm 


@® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


ngẫu nhiên, mù đôi so sánh hiệu quả và tính an toàn của cilostazol so với aspirin trong 
phòng ngừa đột quy thứ phát ở các bệnh nhân đột quy thiếu máu não không do huyết khối 
từ tim. Nghiên cứu gồm 2,716 bệnh nhân đột quy thiếu máu não khởi phát trong vòng 26 
tuần được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm: điều trị với cilostazol 100mg x 2 lần/ngày hoặc 
aspirin 81 mg x 1 lần/ngày. Kết quả, so với aspirin, cilostazol làm giảm 25.7% nguy cơ 
tương đối đột quy (p = 0.0357) và giảm 54.2% nguy cơ tương đối các biến cố chảy máu (p 
= 0.0004). Cilostazol ghi nhận đạt hiệu quả trong phòng ngừa đột quy thứ phát, đặc biệt là 
trên nhóm bệnh nhân bệnh lý mạch máu nhỏ. Ngoài ra Cilostazol ít gây biến cố xuất huyết 
hơn so với aspirin, trong đó quan trọng là biến cố xuất huyết não. CSPS 2 là nghiên cứu 
bao gồm các đối tượng châu Á, do vậy Cilostazol được xem là thuốc kháng kết tập tiểu cầu 
phù hợp với cơ chế bệnh sinh đột quy trên bệnh nhân châu A. 


4. Điều trị phối hợp kháng kết tập tiểu cầu 
4.1 Aspirin phối hợp Dipyridamol 


Nghiên cứu ESPS 2 (European Stroke Prevention Study 2) tiến hành phân nhóm ngẫu nhiên 
6,602 bệnh nhân có tiền căn đột quy thiếu máu não (76%) hoặc TIA (24%) sử dụng as- pirin 
liều thấp/dipyridamole phóng thích chậm (25 mg/200mg) x 2 lần/ ngày hoặc aspirin 25 mg 
x 2 lần/ngày hoặc diyridamole phóng thích chậm hoặc giả dược. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, sau 24 tháng theo dõi, bệnh nhân trong nhóm điều trị phối hợp giảm được 23.1% 
nguy cơ đột quy so với nhóm sử dụng aspirin đơn độc (p = 0.0006), giảm được 24.7% so 
với nhóm sử dụng dipyridamole đơn độc p= 0.0002) và giậm được 37% so với nhóm sử 
dụng giả dược (p < 0.0001). 


Nghiên cứu ESPRIT (European/Australiasian Stroke Prevention in Reversible Ilscheamia Tri- 
al) là nghiên cứu phân nhóm ngẫu nhiên so sánh hiệu quả điều trị aspirin đơn độc so với 
dạng phối hợp aspirin/dipyridamole ở bệnh nhân có tiền căn đột quy thiếu máu não hoặc 
TIA trong vòng 6 tháng. Sau 3.5 năm theo dõi, tỷ lệ các biến cố chính (đột quy tái phát, 
nhồi máu cơ tim, tử vong do nguyên nhân mạch máu và các biến chứng xuất huyết nặng) 
ở nhóm điều trị phối hợp thấp hơn SO với nhóm điều trị aspirin đơn độc (13% so với 16%) 
(nguy cơ tuyệt đối giảm 1% mỗi năm). Dạng phối hợp aspifin/dyptridamole cho thấy hiệu 
quả hơn aspirin đơn độc trong phòng ngừa kở quy thứ: lPhữu Tác dụng phụ thường gặp 
nhất là đau đầu. 
4.2 Aspirin phối hợp với Clopidogrel - 


Trong nghiên cứu CAPRIE, clopidogrel cho thấy CÓ nhiều bì nề hơn aspirin trên các bệnh 
nhân có nhiều yếu tố nguy cơ mạch máu. Nghiên cứu MATCH (Management of Atherothrom- 
bosis with Clopidogrel in High-Risk Patients with Recent Transient lschemic Attacks or lsch- 
emic Stroke) thực chất là nghiên cứu mở rộng của nghiên. cứu CAPRIE, bằng việc phối hợp 
thêm aspirin cùng với clopidogrel với hy vọng Sẽ. mang lại lợi ích nhiều hơn cho bệnh nhân. 
Nghiên cứu đã tiến hành phân nhóm ngẫu, nhiên ?, 509 bệnh, nhân. đột. quy thiếu máu não 
hoặc TIA gần dây (< 3 tháng) và có nguy,cơ cào tương tự trong nghiên: cứu CAPRIE thành 
hai nhóm: điều trị clopidogrel (Z5 mg/ngày). phối hợp với. .Aspirin' (5: mg/ngày) SO với điều trị 
clopidogrel đơn độc (/6mg/ngày). Kết quả nghiên. cứu cho: tây khi ng có sự khác biệt về tiêu 
chí chính (biến cố gộp gồm nhồi máu. cơ tim cã thiế ` 

nhân mạch máu) giữa hai nhóm điều trị. Bên nh đó, ' 
làm tăng tỷ lệ xuất huyết nặng và tất huyết đe doạ tính 


iệc phốihợp clopidogrel Và aspirin còn 


HN tay: cơ 7 yết đối tăng 1.3%). 


' ¡"Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh ni) 


=m 


Khác với MATCH, nghiên cứu CHARISMA (The Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk 
and Ischemic Stabilization Management and Avoidance) đánh giá hiệu quả việc điều trị clopi- 
dogrel (75 mg/ngày) phối hợp với aspirin (75-162 mg/ngày) so với điều trị aspirin đơn độc (75- 
162 mg/ngày) trên 15.603 bệnh nhân có nguy cơ cao bị huyết khối mảng xơ (bao gồm đột 
quy, bệnh mạch vành, bệnh động mạch ngoại biên có triệu chứng hoặc có nhiều yếu tố nguy 
cơ của tình trạng xơ vữa động mạch). Sau 28 tháng theo dõi, điều trị phối hợp clopidogrel và 
aspirin không hiệu quả hơn so với điều trị aspirin đơn độc trong việc làm giảm tỷ lệ đột quy, 
nhồi máu cơ tim hoặc tử vong do nguyên nhân tim mạch (p = 0.22), nhưng lại làm tăng tỷ lệ 
xuất huyết có ý nghĩa ở nhóm điều trị phối hợp. 


Nghiên cứu SPS3 gồm 3,026 bệnh nhân nhồi máu não lỗ khuyết được chẩn đoán xác định 
bằng hình ảnh cộng hưởng từ được phân nhóm ngẫu nhiên vào hai nhóm điều trị: aspirin (325 
mg/ngày) phối hợp với clopidogrel (75 mg/ngày) và aspirin (325 mg/ngày) đơn độc. Sau 3.4 
năm theo dõi, nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ đột quy tái phát 
(đột quy thiếu máu não hoặc xuất huyết não) giữa hai nhóm. Tuy nhiên kết quả đáng lưu ý là 
tỷ lệ tử vong lại cao hơn có ý nghĩa ở nhóm điều trị phối hợp (p = 0.004). 
Từ kết quả của ba nghiên cứu trên cho thấy lợi ích của điều trị phối hợp aspirin và clopidogrel 
trên các bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA bị che mờ bởi nguy cơ xuất huyết khi 
duy trì điều trị phối hợp này trong thời gian dài. Do đó hai nghiên cứu gần đây đã đánh giá 
hiệu quả của điều trị phối hợp ngay sau khi bệnh nhân vừa bị đột quy thiếu máu não hoặc 
_ TIA và sử dụng trong thời gian ngắn hạn. Nghiên cứu FASTER (Fast Assessment of Stroke 


-.. and Transient Ischemic Attack to Prevent Early Recurrence) thu nhận bệnh nhân đột quy thiếu 


- máu não nhẹ hoặc TIA khởi phát trong vòng 24 giờ và tiến hành đánh giá hiệu quả của điều 
-_ trị phối hợp (Aspiin 81mg/ngày với clopidogrel liều nạp 300 mg/ngày sau đó chuyển sang 
7õmg/ngày} s So với aspirin đơn độc tong phòng ngừa đột quy thứ phát. Mặc dù nghiên cứu 


K3 phải dừng lại sớm do tốc độ: tuyển bệnh chậm, tuy nhiên kết quả phân tích sơ bộ cho thấy 


điều trị phối hợp aspirinvà: clopidogrel. CÓ XÚ hướng làm giảm tỷ lệ biến cố đột quy thiếu máu 
. não và chỉ làm tăng 1% QUY t cơ xuất huyết não có triệu chứng. Tiếp nối FASTER, nghiên cứu 
CHANGE là nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đội, có đối chứng được tiến hành phân nhóm ngẫu 
nhiên 5, 170-bệnh-nhân đột qUY thiếu máu não nhẹ hoặc TIA nguy cơ cao khởi phát trong 
vòng 24 giờ vào hai nhóm điều trị: phối hợp clopidogrel và aspirin trong 21 ngày đầu tiên, sau 
đó tiếp tục được điều trị với clopidogrel và nhóm điều trị aspirin đơn độc trong 90 ngày. Từ 
kết quả nghiên cứu cho thấy, việc điều trị phối hợp giúp làm giảm tỷ lệ đột quy tái phát có ý 
nghĩa: thống kê so với điều trị aspirin đơn độc (p < 0.001). Tiêu chí an toàn cho thấy tỷ lệ xuất 
huyết trung bình và nặng tương tự giữa hai nhóm. CHANCE kết luận những bệnh nhân đột 
quy thiếu máu não nhẹ hoặc TIA nguy cơ cao, khởi phát trong vòng 24 giờ khi được điều 
trị phối hợp aspirin và clopidogrel sẽ mang lại lợi ích vượt trội so với aspirin đơn độc trong 
phòng ngừa đột quy tái phát và không làm tăng nguy cơ xuất huyết. Tuy nhiên kết quả của 
nghiên cứu CHANCE bị giới hạn trên dân số đối tượng người Trung Quốc. Một nghiên cứu 
gần tương tự như CHANCE nhưng được tiến hành trên dân số mở rộng Châu Âu, Bắc Mỹ, 
Châu Đại Dương là nghiên cứu POINT. Một số điểm khác với CHANCE là nghiên cứu POINT 
thu tuyển bệnh nhân đột quy thiếu máu não nhẹ hoặc TIA nguy cơ cao khởi phát trong vòng 
12 giờ, liều nạp Clopidogrel là 600 mợ (so với CHANCE là 300 mg) và thời gian điều trị phối 
hợp clopidogrel và aspirin kéo dài trong 90 ngày. Một lần nữa việc phối hợp điều trị kháng kết 
tập tiểu cầu kép cho kết quả giúp giảm tỷ lệ đột quy tái phát có ý nghĩa thống kê so với điều 
trị aspirin đơn độc (p =0.02). Nhóm điều trị kháng kết tập tiểu cầu kép có biến cố xuất huyết 
nhiều hơn nhưng không có sự khác biệt khi xét riêng các biến cố xuất huyết nội sọ hay xuất 


đP) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


huyết hệ thống nặng. Thời gian dùng kháng kết tập tiểu cầu kép kéo dài là nguyên nhân chính 
gây ra các biến cố xuất huyết. 
4.3 Aspirin hoặc Clopidogrel phối hợp với Cilostazol 


Phối hợp kép Aspirin hoặc Clopidogrel với Cilostazol thông qua nghiên cứu CSPS.com đã ghi 
nhận hiệu quả phòng ngừa đột quy tái phát tốt hơn Asprin hoặc Clopidogrel đơn trị và không 
làm tăng biến cố xuất huyết trên trên bệnh nhân có nguy cơ cao. 


Trong nghiên cứu CSPS.com trên 1,879 bệnh nhân có nguy cơ đột quy tái phát cao bao gồm 
1 trong các yếu tố: Hẹp >50% động mạch nội sọ hoặc ngoài sọ hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ 
mạch máu. Kết cục chính cho thấy phối hợp kép Cilostazol (100mg x 2 lần/ngày) với Aspirin 
(B1-100mg/ngày) hoặc Clopidogrel (B0 - 75mg/ngày) làm giảm 51% (p=0.001) nguy cơ tương 
đối đột quy so với Aspirin hoặc Clopidogrel đơn trị. Thời gian theo dõi trung bình là 1.4 năm 
(G tháng - 3.5 năm). 


Biến cố chảy máu xảy ra ở 33/921 (4%) bệnh nhân ở nhóm đơn trị và 38/910 (4%) bệnh nhân 
ở nhóm phối hợp kép với Cilostazol (o=0.55). Xuất huyết tiêu hóa xảy ra ở 9/910 (<1%) bệnh 
nhân ở nhóm đơn trị và 9/921 (<1%) bệnh nhân ở nhóm phối hợp với Cilostazol. 


4.4. Aspirin phối hợp với Ticagrelor 


Ticagrelor là một thuốc kháng tiểu cầu dùng đường uống không thuộc nhóm thienopyridine, 
có tác dụng ức chế trực tiếp có hồi phục thụ thể P2Y12 của tiểu cầu. Một số nghiên cứu cho 
thấy ticagrelor ức chế P2Y12 nhanh hơn, mạnh hơn và ổn định hơn so với clopidogrel. Tuy 
nhiên Ticagrelor đã không cho thấy được hiệu quả vượt trội so với Aspirin trong phòng ngừa 
đột quy trên các bệnh nhân đột quy nhẹ và TIA trong SOCRATES. Trong THALES, Ticagrelor 
phối hợp Aspirin cho hiệu quả vượt trội so với Aspirin trong phòng ngừa đột quy trên các 
bệnh nhân đột quy nhẹ hoặc TIA. Tuy nhiên, \, phối hợp Aspirin và Ticagrelor làm tăng có ý nghĩa 
các biến cố xuất huyết nặng. 


Tháng 12/2021 nghiên cứu CHANCE 2 được công bố trên tạp chí NEJM đã tầm soát 11,255 
bệnh nhân đột quy nhẹ hoặc TIA có mang gen khiếm khuyết chức năng enzym CYP2C19, là 
enzym cần thiết cho chuyển hóa Clopidogrel. Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cho thấy độ 
hoạt hóa tiểu cầu trên người mang gen khiếm khuyết chức năng enzym CYP2C19 sẽ bị suy 
giảm khi sử dụng Clopidogrel. Sau khi tầm soát, 6,412 bệnh nhân mang gen khiếm khuyết 
chức năng enzym CYP2C19 được chia làm hai nhóm ngẫu nhiên Ticagrelor phối hợp Aspi- 
rin và Clopidogrel phối hợp Aspirin trong vòng 21 ngày sau dó duy trì bằng Ticagrelor hoặc 
Clopidogrel trong 3 tháng. Tioagrelor cho kết quả vượt trội Clopidogrel khi phối hợp Aspirin 
(P=0.008). Các biến cố xuất huyết bất kỳ tăng có ý nghĩa ở nhóm Ticagrelor, tuy nhiên không 
ghi nhận sự khác biệt về biến cố xuất huyết nặng, xuất huyết nội sọ và xuất huyết gây tử vong. 
4.5. Kháng kết tập tiểu cầu phối hợp với kháng đông 


Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ cũng như Ủy ban châu Âu đã phê duyệt Ri- 
varoxaban kết hợp với Aspirin cho bệnh tìm mạch xơ vữa ổn định nhằm dự phòng các biến 
cố tim mạch thứ phát. Việc phê duyệt dựa trên dữ liệu từ nghiên cứu COMPASS pha 3 được 
đăng trên tạp chí The New England .Journal of Medicine vào năm 2017. 


Trong thử nghiệm lâm sàng mù đôi này, 27,395 bệnh nhân với bệnh mạch máu xơ vữa ổn 
định được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm, hoặc rivaroxaban (2.5 mg x 2 lần/ngày) cộng với 
aspirin (100 mg x 1 lần/ngày), hoặc đơn trị rivaroxaban (5 mg x 2 lần/ngày) hoặc aspirin đơn 
thuần (100 mg x 1 lần/ngày) ). Kết cục chính là sự kết hợp tử vong do tim mạch, đột qui, hoặc 
nhồi máu cơ tim. Nghiên cứu này đã ngừng sớm vì Sự vượt trội của nhóm dùng rivaroxaban 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh ®© 


SI§ 


n theo dõi trung bình 23 tháng. Điều quan trọng cần lưu ý, những 
ệ ¡bị ã ã bị loại khỏi thử nghiệm COM- 

bênh nhân mới bị đột quy thiếu máu não trong vòng 1 tháng đã bị loại k l 

EASS. Tuy nhiên, nghiên cứu bao gồm nhiều bệnh nhân đột quy có tiền sử bệnh mạch vành 


và bệnh động mạch ngoại biên. 


cộng với aspirin qua thời gia 


Loại Mứcđộ 
A 


Khuyến cáo 


Bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA không do thuyên tắc từ 
tim cần được điều trị phòng ngừa thứ phát băng thuốc kháng kết 
tập tiểu cầu. 


Liều khuyến cáo điều trị 

- _ Aspirin 50-325 mg/ngày 

-_ Dạng phối hợp aspirin 25mg và dipyramole 200mg x 2 lần/ 
ngày 

- _ Gilostazol 100 mg x 2 lần/ngày 

- - Olopidogrel 75 mg/ngày 


Khuyến cáo lựa chọn thuốc kháng kết tập tiểu cầu nên được cá thể 
hoá trên từng bệnh nhân tuỳ thuộc vào tiền sử, yếu tố nguy cơ, sự 
dung nạp, hiệu quả của thuốc, chỉ phí điều trị và các đặc điểm lâm 
:| sàng khác. Si : : 


Việc phối hợp aspirin và clopidogrel nên được bắt đầu trong vòng 24 
giờ sau đột quy thiếu máu não nhẹ hoặc TIA và duy trì trong 3 tuần. 
Thời gian phối hợp aspirin và.clopidogrel tối đa là 90 ngày. 


Không khuyến cáo điều trị phối hợp kháng kết tập tiểu cầu dài hạn 
cho mục đích phòng ngừa thứ phát. : 


Bệnh nhân bị đột quy thiếu máu não hoặc TIA tái phát khi đang điều llb 
trị aspirin trước tiên cần chẩn đoán xác định lại cơ chế gây đột quy và 
kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trước khi có ý định đổi thuốc kháng 
kết tập tiểu cầu. Ngoài ra cũng không có bằng chứng cho thấy tăng 
liều aspirin sẽ tăng thêm lợi ích bổ sung. | 


Điều trị kháng kết tập tiểu cầu kép với Cilostazol là lựa chọn hợp lý | lla 
trên bệnh nhân đột quy thiếu máu não nguy cơ tái phát cao, thời gian 
phối hợp kép với Cilostazol có thể kéo dài trên 6 tháng và không làm 
tăng biến cố xuất huyết. 


Khuyến cáo sử dụng phối hợp Aspirin với Ticagrelor hơn là Aspirin 
với Clopidogrel trên bệnh nhân đột quy thiếu máu não nhẹ hoặc TIA 
có mang gen khiếm khuyết chức năng enzym CYP2C19 


Bệnh nhân có tiền căn đột quy thiếu máu não hoặc TIA trên 1 tháng, 
có kèm bệnh mạch vành hoặc bệnh động mạch ngoại biên, khuyến 
cáo nên phối hợp Aspirin với Rivaroxaban liều thấp. 


20) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


II. RUNG NHĨ VÀ CÁC THUỐC KHÁNG ĐÔNG 


Rung nhĩ 


Rung nhĩ làm rối loạn hoạt động co cơ tim bình thường dẫn đến giảm vận tốc dòng chảy 
trong tiểu nhĩ trái, đây là cơ sở hình thành nên cục huyết khối và gây ra các biến cố lấp mạch 
hệ thống. Trong trường hợp không có bệnh van tim, huyết khối thường được tạo thành từ 
tiểu nhĩ trái, ngược lại, huyết khối thường hình thành trong nhĩ trái. Rung nhĩ đã được xác 
định là một yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quy thiếu máu não. Rung nhĩ làm tăng năm 
lần nguy cơ đột quy và tỷ lệ này còn tiếp tục tăng theo tuổi, làm tăng ba lần nguy cơ suy tim 
và tăng hai lần nguy cơ tử vong. Tại Hoa Kỳ, 15 - 20% các trường hợp đột quy được ghi 
nhận là có liên quan đến rung nhĩ. Mặt khác, so với bệnh nhân không rung nhĩ, đột quy thiếu 
máu não xảy ra trên bệnh nhân rung nhĩ thường nặng hơn, tỉ lệ biến chứng, tỉ lệ tử vong và 
nguy cơ tàn phế nặng đều cao hơn. 


Phát hiện rung nhĩ 


Khoảng 10% bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA phát hiện có rung nhĩ kèm theo lúc 
nhập viện, và có thêm 11% bệnh nhân được phát hiện rung nhĩ nếu làm ECG holter trong 
vòng 30 ngày sau đó. 


Nhiều trường hợp rung nhĩ không được phát hiện trên điện tâm đồ tại thời điểm nhập viện 
dù rất nghi ngờ trên hình ảnh học và đã lặp lại điện tâm đồ nhiều lần sau đó. Đây là lý do 
cho sự xuất hiện của các dụng cụ theo dõi ECG liên tục được cấy dưới da (ICM Insertable 
cardiac monitor). 


CRYSTAL AF là nghiên cứu RCT đầu tiên áp dụng phương pháp này trên bệnh nhân đột 
quy thiếu máu não được công bố trên NEJM vào 2014. Nghiên cứu CRYSTAL AF bao gồm 
441 bệnh nhân đột quy thiếu máu não có căn nguyên không xác định. Các bệnh nhân được 
chia làm hai nhóm: theo dõi ECG liên tục trong 6 tháng bằng thiết bị ICM và theo dõi thường 
quy. Kết quả tại thời điểm 6 tháng tỷ lệ phát hiện rung nhĩ ở nhóm theo dõi bằng ICM là 8.9% 
và 1.4% ở nhóm theo dõi thường quy (P<0.001). 


STROKE AF là nghiên cứu RCT gần đây được đăng trên /JAMA vào tháng 7/2021 gồm 496 
bệnh nhân > 60 tuổi, có tiền căn đột quy được chẩn đoán do hai nhóm nuguyên nhân theo 
phân loại TOAST: bệnh lý mạch máu lớn và bệnh lý mạch máu nhỏ. Các bệnh nhân được 
phân nhóm ngẫu nhiên 242 bệnh nhân được gắn ICM và 250 bệnh nhân được theo dõi 
theo tiêu chuẩn thường quy, bao gồm ECG và ECG 24 giờ.sau 12 tháng theo dõi, tỷ lệ phát 
hiện rung nhĩ ở nhóm gắn ICM là 12,1% và 1,8% ở nhóm theo dõi thường quy (P< 0,001). 


Warfain 


Nhiều thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy lợi ích của Warfarin so với placebo trong dự phòng 
các biến cố thuyên tắc ở những bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim. Hiệu quả của 
Warfarin trong phòng ngừa đột quy thứ phát cũng được chứng minh qua nghiên cứu EAFT 
(European Atrial Fibrillation Trial). Nghiên cứu bao gồm 669 bệnh nhân rung nhĩ không do 
bệnh van tim được phân ngẫu nhiên thành 3 nhóm: nhóm dùng warfarin (INR 2.0- 3.0), 
aspirin 300 mg/ ngày và placebo. So với Dlacebo, warfarin làm giảm 47% tỷ lệ tử vong do 
biến cố mạch máu, nhồi máu cơ tim cấp, đột quy, hoặc thuyên tắc mạch hệ thống. Tỷ lệ đột 
quy hàng năm giảm từ 12% còn 4%. Nhìn chung, warfarin tương đối an toàn với tỷ lệ biến 
chứng xuất huyết nặng hàng năm là 1.3% sơ với 1 % ở nhóm placebo hoặc aspirin. Ngoài 
ra, hiệu quả của warfarin còn được chứng minh qua kết quả của phân tích gộp từ nghiên 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh đã) 


PHẦN Œ3 ñ 


cứu SPAF (Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Study) với khả năng giảm tỷ lệ đột quy thiếu 
máu não tái phát từ 7,4% xuống 2,3% và vượt trội hơn điều trị bằng aspirin đơn thuần. 


Warfarin đạt hiệu quả nhất ở mức INR 2,0 - 3,0 và giảm đáng kể khi INR dưới 2,0. Những 
bệnh nhân không duy trì INR trong phạm vi điều trị có nguy cơ cao bị cả biến cố chảy máu 
và huyết khối. Thời gian duy trì được INR trong phạm vi điều trị là một thước đo quan trọng; 
thởi gian INRs dưới mức điều trị có nguy cơ cao biến cố tắc mạch, trong khi đó thời gian 
INR cao hơn mức điều trị có nguy cơ chảy máu nặng. Trong nghiên cứu ACTIVE W (Atrial 
Fibrillation Clopidogrel Trial With Irbesartan for Prevention of Vascular Events), bệnh nhân 
được chọn ngẫu nhiên dùng warfarin không duy trì được INR trong ít nhất 60% thời gian 
điều trị đã không nhận được lợi ích từ liệu pháp kháng đông. Đối với bệnh nhân có thời gian 
dưới mức tối ưu trong phạm vi điều trị với VKA, nên ưu tiên sử dụng thuốc kháng đông 
đường uống mới, 


Kháng kết tập tiểu cầu 


Kháng kết tập tiểu cầu không được khuyến cáo trong điều trị phòng ngừa đột quy thứ phát. 
Tuy nhiên do một số bệnh nhân không thích hợp để điều trị kháng vitamin K, một vài nghiên 
cứu đã được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của kháng kết tập tiểu cầu trong phòng ngừa 
đột quy nguyên phát ở bệnh nhân có kèm theo rung nhĩ. Nghiên cứu ACTIVE A (Atrial fibril- 
lation Clopidogrel trial with Irbesartan for prevention of vascular event) so sánh điều trị phối 
hợp aspirin và clopidogrel so với aspirin đơn độc ở 7550 bệnh nhân rung nhĩ có chống chỉ 
định với thuốc kháng vitamin K. Sau thời gian theo dõi trung bình 3,6 năm, tỷ lệ đột quy ở 
nhóm điều trị phối hợp là 2,4% thấp hơn so với nhóm aspirin là 3,3% (RR = 0,72, P<0 ,001). 
Tuy nhiên biến cố xuất huyết nặng hàng năm ở nhóm phối hợp cao hơn so với nhóm aspirin 
đơn độc (2,0% so với 1,3%). 


Khi so sánh với Warfarin, kháng kết tập tiểu cầu ít hiệu quả hơn trong phòng ngừa đột quy 
nguyên phát. Nghiên cứu ACTIVE W (Atrial fibrillation clopidogrel trial with Irbesartan for 
prevention of vascular events) đánh giá hiệu quả của việc phối hợp clopidogrel và aspirin so 
với warfarin ở những bệnh nhân rung nhĩ có kèm theo ít nhất một yếu tố nguy cơ đột quy. 
Nghiên cứu này phải dừng lại sớm sau khi 3371 bệnh nhân được tuyển chọn do lợi ích vượt 
trội của warfarin so với kháng kết tập tiểu cầu kép (RR 1,44, p = 0,0003, 95% CI 1,18-1,76). 


Thuốc kháng đông uống mới 

Sự ra đời của các thuốc kháng đông uống mới đã thay đổi bức tranh phòng ngừa đột quy 
trên bệnh nhân rung nhĩ. Dabigatran là thuốc ức chế trực tiếp thrombin đầu tiên được FDA 
chấp thuận trong điều trị rung nhĩ. Trong nghiên cứu RELY (Dabigatran versus Warfarin in 
Patients with Atrial Fibrillation), 181 13 bệnh nhân có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ đột quy được 
phân ngẫu nhiên thành 3 nhóm dùng dabigatran 150 mg x 2 lần/ ngày, dabigatran 110 mg 
x 2 lần ngày, hoặc warfarin. Sau thời gian theo dõi trung bình 2 năm, kết quả nghiên cứu 
cho thấy Dabigatran liều 150 mg làm giảm tỷ lệ đột quy và thuyên tắc mạch hệ thống nhiều 
hơn so với warfarin (RR 0,66, 95% CI 0,53 - 0,82, p < 0,001), trong khi đó liều 110 mg có 
hiệu quả ngang bằng so với Warfarin (RR 0,91, 95% CI 0,74 - 1,11, p = 0,34). Dabigatran 
cũng an toàn hơn so với Warfarin với tỷ lệ đột quy xuất huyết hàng năm là 0.12% ở nhóm 
dabigatran 110 mg, 0,1% ở nhóm dabigatran 150 mg và 0,38% ở nhóm warfarin. Tóm lại, 
dabigatran liều 110 mg làm giảm tỷ lệ đột quy và thuyên tắc mạch hệ thống tương đương 
và tỷ lệ biến cố xuất huyết nặng thấp hơn so với warfarin, dabigatran liều 150 mg làm giảm 
biến cố đột quy và thuyên tắc hệ thống nhiều hơn so với warfarin nhưng tỷ lệ biến cố xuất 
huyết lại tương đương. 


2) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Thuốc kháng đông đường uống khác với cơ chế ức chế trực tiếp yếu tố Xa là Rivaroxaban. 
Hiệu quả của rivaroxaban cũng đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu. Nghiên cứu 
ROCKET AF (Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation) bao gồm 14265 
bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim được phân ngẫu nhiên thành 2 nhóm: một 
nhóm dùng Rivaroxaban 20 mg, một nhóm dùng warfarin. Đối với những bệnh nhân có độ 
lọc cầu thận 30-49mL/p, liều dùng rivaroxaban là 15 mg. Những bệnh nhân có độ lọc cầu 
thận dưới 30 mL/p bị loại khỏi nghiên cứu. Tỷ lệ đột quy hoặc thuyên tắc mạch hệ thống 
hàng năm trên hai nhóm rivaroxaban và warfarin không có sự khác biệt (2,1%/ năm so với 
2,4%/ năm, p = 0,12). Tỷ lệ biến cố xuất huyết nặng cũng tương tự giữa 2 nhóm (3,6% ở 
nhóm rivaroxaban so với 3,4% ở nhóm warfarin, p = 0,58). Tuy nhiên tỷ lệ xuất huyết nội sọ 
ở nhóm rivaroxaban thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm warfarin (0,5% so với 0,7%/năm, p = 
0,02). Tỷ lệ xuất huyết đường tiêu hóa ở nhóm rivaroxaban cao hơn so với nhóm warfarin 
(3,2% so với 2,2%, p < 0,001). 


Apixaban là một thuốc kháng đông uống khác cũng có cơ chế ức chế trực tiếp yếu tố Xa, 
hấp thu nhanh, thời gian bán hủy 12 giờ và 25% bài tiết qua thận. Hiệu quả của Apixaban 
đã được chứng mình qua 2 nghiên cứu. Trong nghiên cứu AVVEROES (Apixaban versus 
acetylsalicylic acid to prevent strokes study), 5599 bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van 
tim và có một yếu tố nguy cơ đột quy được phân ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm 
dùng apixaban 5 mg x 2 lần/ ngày, nhóm còn lại dùng aspirin. Sau thời gian theo dõi trung 
bình 1.1 năm, nghiên cứu dừng lại sớm hơn do kết quả vượt trội của apixaban. Apixaban 
làm giảm biến cố đột quy và thuyên tắc hệ thống nhiều hơn aspirin (mức giảm 55%, p < 
0.001), và không làm tăng nguy cơ xuất huyết nặng. 


Nghiên cứu ARISTOTLE (Apixaban for reduction in stroke and other thomboemnoclic events 
in atrial fibrillation) tiến hành sau đó, bao gồm 18201 bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh 
van tim có ít nhất một yếu tố nguy cơ đột quy được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, một 
nhóm dùng apixaban 5 mg x 2 lần/ ngày, nhóm còn lại dùng warfarin. Sau thời gian theo dõi 
trung bình 1.8 năm, nghiên cứu cho thấy tần suất đột quy hoặc thuyên tắc mạch hệ thống ở 
nhóm apixaban thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm warfarin (1.27%/ năm so với 1.6%/ năm, 
p =0.001). Ngoài ra, apixaban còn giảm nguy cơ chảy máu nặng và tử vong do mọi nguyên 
nhân so với warfarin (tần suất chảy máu nặng ở hai nhóm lần lượt là 2,13%/năm và 3,099%/ 
năm, p < 0,001; tử vong do mọi nguyên nhân ở hai nhóm lần lượt là 3,52% và 3,94%, p = 
0,047). Tỷ lệ xuất huyết nội sọ ở nhóm apixaban cũng thấp hơn dáng kể so với nhóm war- 
farin (0.33% so với 0.80%), p<0.001). Như vậy đối với những bệnh nhân rung nHĩ, apixaban 
có lợi hơn so với warfarin trong việc phòng ngừa đột quy và thuyên tắc hệ thống, ít biến cố 
xuất huyết hơn và tỷ lệ tử vong cũng ít hơn. 
Cùng cơ chế tác động trên yếu tố Xa, Edoxaban là một thuốc kháng đông đư ởng uống có 
tính chất ức chế chọn lọc cao, trực tiếp và có hồi phục yếu tố Xa tự do và hoạt tính pro- 
"`. Khởi phát tác dụng nhanh trong vòng 1-2 giờ tương ứng với nồng độ đình (C 
ax ), Edoxaban được hấp thu chủ yếu qua đường tiêu hóa mà không bị ảnh hưởng bởi 
Thữne ăn với sinh khả dụng đường uống xấp xỉ 62%. Edoxaban được thải trừ qua thận với 
†ỉ lệ 50%, lượng còn lại được chuyển hóa và bài tiết qua đường mật. Nhiều nghiên cứu đã 
chứng minh hiệu quả của Edoxaban, trong đó nghiên cứu ENGAGE AF-TIMI 48 tiến hành 
trên 21105 bệnh nhân từ 21 tuổi trở lên được chẩn đoán rung nhĩ không do van tim bằng 
điện tâm đồ trong vòng 12 tháng và nguy cơ đột quy trung bình đến cao với điểm CHADS 
2 >2. Các bệnh nhân được phân ngẫu nhiên thành 3 nhóm: một nhóm dùng Edoxaban liều 
60mg lần/ngày, một nhóm dùng Edoxaban 30mg 1lần/ngày và một nhóm dùng Warfarin. 
Sau thời gian theo dõi trung bình 2,8 năm, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đột quy thuyên tắc 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh @ 


PHẦN K3 l 


mạch hệ thống hằng năm trên hai nhóm liều Edoxaban 60mg (liều giảm 30mg) và 30mg 
(liều giảm 15mg) không có sự khác biệt so với Warfarin (tương ứng 1,18% và 1,61% so với 
1,5%, và p=0,008). Tỷ lệ biến cố xuất huyết nặng ở cả hai nhóm liều Edoxaban 60mg (liều 
giảm 30mg) và 30mg (liều giảm 15mg) thấp hơn có ý nghĩa so với warfarin. Tỷ lệ tử vong 
do bệnh tim mạch ở cả hai nhóm liều Edoxaban 60mg (liều giảm 30mg) và 30mg (liều giảm 
15mg) cũng thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với warfarin. 


Một phân tích tổng hợp từ các nghiên cứu RELY, ROCKET AF, J-ROCKET AF, ARISTOTLE 
và ENGAGE AF TIMI so sánh hiệu quả và tính an toàn của kháng đông mới trên những bệnh 
nhân châu Á và ngoài châu Á. So với kháng vitamin K, thuốc kháng đông uống mới có hiệu 
quả phòng ngừa đột quy và thuyên tắc mạch hệ thống tương đương, đồng thời làm giảm 
biến cố xuất huyết nặng ở bệnh nhân châu Á nhiều hơn. 


Phối hợp kháng đông và kháng kết tập tiểu cầu 


Đến nay, chưa có thử nghiệm nào so sánh trực tiếp hiệu quả của việc phối hợp thuốc kháng 
đông và kháng kết tập tiểu cầu so với warfarin đơn độc trên những bệnh nhân đột quy. Tuy 
nhiên, trên đối tượng bệnh nhân rung nhĩ có hội chứng mạch vành cấp hoặc được đặt stent 
mạch vành, liệu pháp phối hợp thuốc đã được chứng minh là làm giảm các biến cố thuyền tắc 
mạch thứ phát: kháng kết tập tiểu cầu kép (aspirin phối hợp với một thuốc nhóm P2Y12) hiệu 
quả trong dự phòng huyết khối tắc mạch cho bệnh nhân có hội chứng vành cấp hoặc dặt stent 
mạch vành, trong khi đó, kháng đông uống lại hiệu quả trong dự phòng đột quy thiếu máu não 
cho bệnh nhân rung nhĩ. Điều khó khăn là làm sao cân bằng giữa lợi ích giảm tắc mạch thứ phát 
và nguy cơ chảy máu nặng khi phối hợp thuốc (có thể lên đến 2.2% trong tháng đầu và 4-12% 
trong năm đầu). Trong bối cảnh đó, nghiên cứu PIONEER AF-POI (Prevention of Bleeding i in Pa- 
tients With Atrial Fibrillation Undergoing PCI) ra đời. Nghiên cứu này tiến hành phân ngâu nhiên 
các bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim vừa được đất stent mạch vành vào 3 nhóm 
điều trị: 1) rivaroxaban 15mg/ngày (hoặc 10mg / ngày nếu suy thận nặng) + clopidogrel 75mg/ 
ngày (hoặc ticagrelor 90mg 2 lần / ngày hoặc prasuorel 10mg/ngày); 2) rivaroxaban 2.omg 2 lần 
/ ngày + aspirin (75-100mg / ngày) trong 12 tháng + clopidogrel “5mg / ngày thoặc ticagrelor 
90ng 2 lần / ngày hoặc prasugrel 10mg / ngày) trong 1, 6, 12 tháng; 3) warfarin (INR 2-3) + as- 
pirin (75-100mg / ngày) trong 12 tháng + clopidogrel 75mg / ngày thoặc ticagrelor 90mg 2 lần / 
ngày hoặc prasugrel 10mg / ngày) trong 1, 6, 12 tháng. Kết quả, xét về tiêu chí an toàn, tỉ lệ xuất 
huyết nặng đều thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở hai nhóm dùng rivaroxaban so với nhóm dùng 
warfarin. Xét về tiêu chí hiệu quả, tỉ lệ biến cố nhồi máu cơ tim, đột quy và tử vong do nguyên 
nhân mạch máu khác nhau không có ý nghĩa thống kê giữa 3 nhóm. 


Các điều trị không dùng thuốc 


Những bệnh nhân đột quy trong bệnh cảnh rung nhĩ không do van tim, tiểu nhĩ trái là vị trí 
huyết khối được xác định trong 90% trường hợp. Quan sát này đã dẫn đến khái niệm đóng 
tiểu nhĩ trái nhằm giảm nguy CƠ đột quy từ rung nhĩ. Thiết bị Watchman là một thiết bị dạng 
phích cắm được đặt trong lỗ thông để bít tiểu nhĩ trái và ngăn ngừa thuyến tắc huyết khối. 
Thiết bị Watchman là thiết bị duy nhất hiện được Cục Quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm 
Hoa Kỳ phê duyệt để bít tiểu nhĩ trái. Các thiết bị khác để bít tiểu nhĩ trái đang được nghiên 
cứu. Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ là điều trị thay thế thuốc kháng đông trong dự phòng 
đột quy cho bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim. Trong nghiên cứu PROTECT AF 
(WATCH- MAN Left Atrial Aopendage System for Embolic Protection in Patients With Atrial 
Fibrillation), 707 bệnh nhân rung nhĩ đang dùng warfarin được phân ngẫu nhiên vào 2 nhóm: 
bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ WATCHMAN (Boston Scientific, Natick, MA) và điều trị warfarin 


Ấn? Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


(INR 2-3) theo tỉ lệ 2:1. Warfarin được ngưng sau 45 ngày cấy dụng cụ thành công. Kết quả, 
tỉ lệ đột quy, thuyên tắc mạch hệ thống, tử vong do bệnh lý tim mạch hoặc không rõ nguyên 
nhân là 3%/năm ở nhóm WATCHMAN và 4.3%/năm ở nhóm warfarin (RR, 0.71; 95% OI, 
0.44- 1.30, khả năng không thua kém >99%). Lưu ý rằng, biến chứng thường gặp nhất 
của thủ thuật là tràn dịch màng ngoài tim nặng ở 22 bệnh nhân (chiếm 5%, 15 bệnh nhân 
cần chọc hút dịch và 7 bệnh nhân cần phẫu thuật), 5 bệnh nhân (chiếm 1%) bị đột quy liên 
quan thủ thuật và 3 trường hợp bị tắc dụng cụ. Các tai biến này làm giảm độ an toàn của 
phương pháp bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ, khiến cho phương pháp này không thể thay 
thế thuốc kháng đông trong điều trị phòng ngừa đột quy tái phát cho bệnh nhân rung nhĩ. 


Thời điểm bắt đầu điều trị thuốc kháng đông 


Đối với các bệnh nhân đột quy có liên quan rung nhĩ, nguy cơ tái phát trong vòng 14 ngày đầu 
là 8-14%. Trong khi đó, nguy cơ chuyển dạng xuất huyết của các trường hợp nhồi máu não 
diện rộng có thể lên đến 30%. Như vậy, bác sĩ lâm sàng cần cân nhắc lợi ích và nguy cơ của 
từng thời điểm để có thể quyết định khi nào bắt đầu kháng đông cho từng bệnh nhân cụ thể. 


Thời điểm tối ưu để bắt đầu sử dụng thuốc kháng đông đường uống nên được cá nhân hoá 
cho từng bệnh nhân. Một phân tích của nghiên cứu đoàn hệ VISTA (Virtual International Stroke 
Trials Archiwe) trên 1644 bệnh nhân cho thấy số lần đột quy tái phát ít hơn khi bắt đầu dùng VKA 
trong vòng 2 đến 3 ngày sau đột quy so với trì hoãn nhiều hơn3 ngày mà không làm tăng nguy 
cơ xuất huyết não có triệu chứng. Trước khi nghiên cứu ELAN được công bố, trong thực hành 
lâm sàng hầu hết đều dựa vào khuyến cáo của các chuyên gia theo quy luật Diener. Với cơn 
thoáng thiếu máu não, kháng đông có thể sử dụng ngay tròng ngày đầu tiên, trường hợp đột 
quy nhẹ thuốc kháng đông nên trì hoãn đến ngày thứ 3, với đột quy trung bình cần đợi chờ đến 
ngày thứ 6 và sau 12 ngày kháng đông mới nên bắt đầu với những trường hợp đột quy nặng. 
Nghiên cứu ELAN vừa được công bố trên tạp chí NEJM được thiết kế để trả lời cho câu hỏi 
nên sử dụng lại DOACs sớm hay muộn hơn đối với các bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp. 
ELAN là nghiên cứu RCT được thực hiện tại 103 trung tâm đột quy ở 15 quốc gia với 2013 
bệnh nhân đột quy thiếu máu não liên quan đến rung nhĩ không do bệnh van tim. Dân số nghiên 
cứu gồm 37% đột quy nhẹ, 40% đột quy trung bình, 23% đột quy nặng. Các bệnh nhân được 
phân ngâu nhiên vào hai nhóm bắt đầu kháng đông muộn theo quy tắc Diener và bắt đầu kháng 
đông sớm trong vòng 48 giờ ' với đột quy nhẹ, đrung bình, sau 6 hoặc 7 ngày với đột quy nặng. 
Tại thời điểm 30 ngày, biến cố kết cục chính gồm đột quy thiếu máu, thuyên tắc hệ thống, xuất 
huyết não có triệu chứng hoặc tử vong do nguyên nhân mạch máu ở nhóm bắt đầu sớm 2,9% 
thấp hơn có ý nghĩa so với 4,1% ở nhóm bắt đầu muộn. Đặc biệt không có sự khác biệt về tỷ 
lệ các biến cố xuất huyết não có triệu chứng giữa hai nhóm (0,2% tại thời điểm 30 ngày). Đây là 
nghiên cứu RCT đầu tiên xác định thời điểm bắt đầu dùng DOAOs sớm sau đột quy do rung nHĩ. 


Khi phải gián đoạn thuốc kháng đông uống khi đang điều trị 

Việc ngưng thuốc kháng đông (thường là do phẫu thuật) khi đang điều trị phòng ngừa thứ 
phát cho bệnh nhân đột quy có rung nhĩ làm tăng nguy cơ tái phát. Trong trường hợp này, 
điều trị với heparin không phân đoạn (đường tĩnh mạch) hoặc heparin trọng lượng phân tử 
thấp được khuyến cáo cho bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc mạch cao (CHADS2 score 5 
~ 6, đột quy hoặc TIA trong vòng 3 tháng, có bệnh van tim hậu thấp). Đối với các bệnh nhân 
nguy cơ thuyên tắc mạch trung bình (CHADS2 score 3 — 4), việc sử dụng heparin cần được 
cân nhắc tùy theo cơ địa bệnh nhân và tính chất cuộc phẫu thuật. Chưa có bằng chứng cho 
việc dùng kháng đông uống mới trong trường hợp này. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh N25) 


Khi có nhiều cơ chế gây đột quy 


PHAN Œ3 ' 


Khoảng 1⁄4 bệnh nhân đột quy kèm rung nhĩ có thêm một cơ chế gây đột quy. Việc lựa 
chọn phương pháp điều trị cần dựa theo cơ chế nào được đánh giá là có khả năng gây đột 


quy nhiều nhất. Trong hầu hết các trường hợp, điều trị khởi đầu nên ưu tiên thuốc kháng 
đông, sau đó phối hợp thêm các biện pháp can thiệp khác mà không cần dùng đến kháng 
kết tập tiểu cầu (ví dụ trong trường hợp có kèm hẹp động mạch cảnh trong do xơ vữa, nên 


phẫu thuật bóc nội mạch động mạch cảnh hơn là đặt stent) 


Loại 


Khuyến cáo 


Bệnh nhân sau đột quy thiếu máu não hoặc TIA khi không xác định 
được cơ chế gây đột quy khác cần phải được tầm soát rung nhĩ. 


Bệnh nhân đột quy có rung nhĩ không do bệnh van tim phải được 
chỉ định thuốc kháng đông. Việc chọn lựa thuốc nên được cá thể 
hóa, dựa theo các yếu tố nguy cơ, chỉ phí điều trị, dung nạp thuốc, 
nguyện vọng của bệnh nhân, tương tác thuốc, chức năng thận, thời 
gian INR đạt ngưỡng điều trị nếu bệnh nhân từng sử dụng thuốc 
kháng vitamin K. 

-_ Thuốc kháng vitamin K 
- _ Apixaban 

-_ Dabigatran 

-_ Hivaroxaban 

-_ Endoxapan 


Mức độ 


—+ 

Đột quy thiếu máu não hoặc TIA do rung nhĩ không do bệnh van | l 
tim được khuyến cáo sử dụng kháng đông đường uống mới so với 
kháng vitamin K 


0 |>> >>> 


Khuyến cáo duy trì ngưỡng INR 2-3 khi dùng thuốc kháng viatmin K | 
để đạt hiệu quả tối ưu nhất. 


Bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim đang sử dụng kháng Ị 
vitamin K nhưng không thể đạt cửa sổ điều trị lNR được khuyến cáo 
chuyển sang kháng đông đường uống mới 


Sử dụng warfarin hoặc apixaban có chỉnh liều nhằm giảm nguy cơ 
đột quy tái phát cho bệnh nhân rung nhĩ kèm bệnh thận mạn giai 
đoạn cuối hoặc đang lọc thận 


Không khuyến cáo phối hợp kháng đông uống với kháng kết tập tiểu lia 
cầu cho các bệnh nhân đột quy hoặc TÌA có kèm rung nhĩ, trừ khi 
bệnh nhân có thêm hội chứng mạch vành cấp hoặc đặt stent mạch 
vành. 


Nếu có chỉ định phối hợp thuốc, có thể chọn lựa thuốc kháng đông |. llb 
uống mới (rivaroxaban) với thuốc kháng kết tập tiểu cầu nhóm P2Y12 Ị 


để đạt được tính an toàn ' lỊ 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Trong hầu hết các trường họp, có thể khởi động việc sử dụng lại lla B 

thuốc kháng đông uống trong vòng 14 ngày. sau đột quy 
- _ Xem xét sử dụng kháng đông ngay nếu bệnh nhân chỉ có TIA; 
sau 48 giờ với các trường hợp đột quy mức độ nhẹ, và sau 


6-7 ngày đối với các trường hợp đột quy mức độ nặng 
B 


Trong các trường hợp bệnh nhân có nguy cơ cao chuyển dạng xuất lka 
huyết trong vùng nhồi máu (vùng nhồi máu lớn, chuyển dạng xuất 
huyết thấy trên hình ảnh học não đầu tiên, huyết áp không kiểm soát 
được), khuyến cáo trì hoãn thuốc kháng đông uống ít nhất 14 ngày 
sau thời điểm khởi phát đột quy 


Khi phải tạm ngưng thuốc kháng đông uống vì lí do phẫu thuật, có | lla C 
thể cân nhắc sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp tùy theo 
nguy cơ thuyên tắc mạch của bệnh nhân và nguy cơ chảy máu của 


cuộc phẫu thuật Ị 


Lợi ích của phương pháp bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ WATCHMAN lia B 
chưa rõ ràng do tỉ lệ tai biến liên quan thủ thuật cao. Tuy nhiên có thể 
cân nhắc phương pháp này nếu bệnh nhân có chống chỉ định với 
thuốc kháng đông. 


IV. ĐIỀU TRỊ HẸP ĐỘNG MẠCH TRONG & NGOÀI SỌ 


Bệnh lý hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ-là nguyên nhân gây: đột quy thiếu máu não 
thường gặp, chiếm khoảng-15- 20% các trường hợp. Tỷ lệ này thấp hơn ở dân số châu Á, 
như ở Thái Lan 9.2%, Nhật Bản 8% .. . Nguy cơ đột quy ' / tái phát ở nhóm này khá cao, phụ 
thuộc vào mức độ hẹp động: mạch cảnh, -HẾP. động mạch. cảnh có triệu chứng hay không 
có triệu chứng. __Ö—= = = 


Hiện nay điều trị phòng ngừa đột” 'quy thứ phát tì trên những bệnh nhân có bệnh lý hẹp động 
mạch cảnh đoạn ngoài sọ do nguyên nhân xơ vữa gồm ba phương pháp: điều trị nội khoa 
tích cực, can thiệp phâu thuật và đặt stent động mạch cảnh. Trong đó điều trị nội khoa 
được xem là điều trị nền tảng. 


1. Phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh (Carotid Endarterectomy - CEA) 
Hẹp động mạch cảnh có triệu chứng 


Ba nghiên cứu lâm sàng gồm ECST (European Carotid Surgery trial), NASCET (North Amer- 
ican Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) và VACS (Veterans Affairs Cooperative 
Study Program) đã chứng minh ở những bệnh nhân hẹp động mạch cảnh mức độ nặng 
(mức độ hẹp > 70%), phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh kết hợp điều trị nội khoa 
giúp làm giảm 16% nguy cơ tuyệt đối trong năm năm so với điều trị nội khoa đơn thuần. Tuy 
nhiên, phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh có lợi ích không nhiều đối với trường hợp 
hẹp động mạch cảnh 50 - 89%, do đó cần thảo luận với bệnh nhân và thân nhân về nguy 
cơ của phẫu thuật, xem xét các khía cạnh như tuổi, giới, các bệnh nội khoa đi kèm. Đối với 
bệnh nhân hẹp động mạch cảnh < 50%, can thiệp không có lợi trong việc giảm nguy cơ 
đột quy. Ngoài ra, trong phân tích dưới nhóm, lợi ích phòng ngừa đột quy sẽ đạt cao nhất 
trên đối tượng bệnh nhân nam, trên 75 tuổi và can thiệp phẫu thuật sớm trong vòng 2 tuần. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh &t) 


PHẦN €Ì [ 


Cũng trong nghiên cứu NASCET, tỷ lệ tai biến (tỷ lệ đột quy và tử vong chu phẫu) là 6,7%. 
Do vậy, các khuyến cáo hiện nay đều khuyên chỉ thực hiện can thiệp bóc nội mạc động 
mạch cảnh khi tỷ lệ tai biến chu phẫu dưới 6%. 

Tại hội nghị đột quy Châu Âu 2023, thử nghiệm lâm sàng ECST- 2 đã được công bố. Ng- 

hiên cứu được tiến hành nhằm kiểm định cho giả thiết đối với những bệnh nhân hẹp động 
mạch cảnh > 50% với nguy cơ đột quy sau 5 năm trung bình- thấp không được hưởng lợi 
khi thực hiện tái thông động mạch cảnh thêm vào với điều trị nội khoa tối ưu. Nghiên cứu 
bắt đầu được thực hiện vào năm 2012 tại 30 trung tâm đột quy ở Châu Âu và Canada, dự 
kiến tuyển 2000 bệnh nhân. Tuy nhiên nghiên cứu phải dừng lại sớm do tốc độ tuyển bệnh 
chậm. Đến năm 2019 các nghiên cứu viên quyết định thực hiện phân tích giữa kỳ với 429 
bệnh nhân. ECST 2 bao gồm các bệnh nhân hẹp động mạch cảnh > 50% có hoặc không 
có triệu chứng (hẹp có triệu chứng chiếm 40%) được phân nhóm ngẫu nhiên 1:1 (điều trị 
nội khoa tối ưu và phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh hoặc đặt stent động mạch cảnh 
kèm điều trị nội khoa tối ưu). Điều trị nội khoa tối ưu trong ECST 2 áp dụng cho cả hai nhóm 
bao gồm kiểm soát huyết áp < 135/85mmHg ở bệnh nhân < 80 tuổi, kiểm soát huyết áp < 
150/90 mmHg ở bệnh nhân > 80 tuổi, điều trị mỡ máu đạt mục tiêu Total Cholesterol < 4 
mmol/I, LDL Cholesterol < 2 mool/l, thuốc kháng kết tập tiểu cầu, thay đổi chế độ ăn và kiểm 
soát các yếu tố nguy cơ khác theo các khuyến cáo điều trị hiện hành. Phân tích giữa kỳ tại 
thời điểm sau 2 năm cho thấy không có sự khác biệt về các biến cố chính bao goomg đột 
quy, nhồi máu cơ tim, tử vong liên quan đến thủ thuật (10% ở nhóm can thiệp và 10,3% ở 
nhóm điều trị nội khoa tối ưu (HR 0,96, 95% CI 0,53-1,76), kết quả này cũng không khác 
biệt giữa hai nhóm hẹp có triệu chứng và hẹp không triệu chứng. Đối với những bệnh nhân 
hẹp 50%-69% điều trị nội khoa tối ưu vẫn nên là lựa chọn đầu tiên của các thầy thuốc. 


Hẹp động mạch cảnh không triệu chứng 


Nghiên cứu ACAS (Asymptomatic ©arotid Atherosclerosis Study) là nghiên cứu lớn đầu tiên 
đánh giá vai trò của phẫu thuật động mạch cảnh ở những bệnh nhân hẹp động mạch cảnh 
không có triệu chứng, mức độ hẹp 60-99%. Sau thời gian theo dõi trung bình 2.7 năm, 
nghiên cứu cho thấy nguy cơ tuyệt đối đột quy cùng bên hoặc đột quy chu phẫu và tử vong 
trong 5 năm ở nhóm can thiệp giảm di 5,9% so với nhóm điều trị nội khoa đơn thuần. Các 
trường hợp hẹp động mạch cảnh > 60% không triệu chứng, không thấy có sự liên quan về 
mức độ hẹp và nguy cơ đột quy. 

Nghiên cứu ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial) tiến hành sau đó, một lần nữa, đã 
chứng minh lợi ích của phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh ở bệnh nhân hẹp động 
mạch cảnh không có triệu chứng. Phẫu thuật giúp làm giảm nguy cơ tuyệt đối trong năm 
năm là 5,4%, một kết quả tương tự nghiên cứu ACAS. Như vậy tương đương giảm nguy 
cơ tuyệt đối đột quy vào khoảng 1% mỗi năm. Trong khi đó, một bệnh nhân hẹp động mạch 
cảnh không triệu chứng sẽ có nguy cơ đột quy khoảng 2% một năm nếu không can thiệp 
phẫu thuật. Tuy nhiên cần phải cân nhắc vì các biến cố liên quan phẫu thuật có thể làm mất 
dĩ lợi thế này. Trong nghiên cứu ACST và ACAS, tỷ lệ biến chứng quanh phẫu thuật lần lượt 
là là 3.1% và 2.3%. Chính vì vậy, chỉ cân nhắc phẫu thuật bóc nội mạc ở các trung tâm lớn, 
đòi hỏi phẫu thuật viên có nhiều kinh nghiệm và thực hiện ít nhất 30 ca/năm. 


Đặt stent và tạo hình động mạch cảnh (Carotid Angioplasty and Stenting-CAS) 


Can thiệp đặt stent động mạch cảnh có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm khó chịu cho 
bệnh nhân và rút ngắn thời gian phục hồi. Đây được xem là phương pháp thay thế cho 
phẫu thuật bóc nội mạc khi phẫu thuật không thể thực hiện được do khó khăn về cấu trúc 


©® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


giải phẫu (đoạn hẹp ở vị trí cao), bệnh nhân nhiều bệnh nội khoa đi kèm, hẹp động mạch 
cảnh sau xạ trị vùng cổ, tái hẹp sau phẫu thuật hoặc trung tâm can thiệp có ưu thế về CAS. 
Nhiều nghiên cứu phân nhóm ngẫu nhiên đã tiến hành so sánh hiệu quả điều trị giữa can 
thiệp đặt stent (CAS) và phẫu thuật bóc nội mạc (CEA). Kết quả từ các nghiên cứu cho thấy, 
không có sự khác biệt về tỷ lệ các biến cố đột quy, tử vong và nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, 
CAS có tỷ lệ biến chứng đột quy quanh thủ thuật cao hơn, trong khi đó CEA có tỷ lệ nhồi 
máu cơ tim quanh phẫu thuật nhiều hơn. Việc chọn lựa CAS hay CEA cũng cần xét đến yếu 
tố tuổi tác khi nhóm bệnh nhân trẻ tuổi cho kết quả tốt hơn ở nhóm CAS và bệnh nhân lớn 
tuổi lại có kết cục tốt hơn ở nhóm CEA. 


Các tiêu chuẩn cần thiết cho một trung tâm can thiệp CAS: có các chuyên gia can thiệp 
giàu kinh nghiệm, có các thiết bị bảo vệ chống thuyên tắc huyết khối khi can thiệp, sử dụng 
kháng kết tập tiểu cầu kép ngay trước khi can thiệp và duy trì tối thiểu sau can thiệp một 
tháng. 


Khuyến cáo 


Loại Mứcđộ 


Tất cả các bệnh nhân TIA hoặc đột quy thiếu máu não có hẹp động 
mạch cảnh nên được điều trị nội khoa tích cực (bao gồm liệu pháp 
kháng kết tập tiểu cầu, statin, và điều chỉnh các yếu tố nguy GO). 


Bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA trong 6 tháng vừa qua và Ị A 
có hẹp động mạch cảnh cùng bên (mức độ hẹp 70% - 99%), phẫu 
thuật bóc nội mạc động mạch cảnh được khuyến cáo nếu có chuyên 
gia kinh nghiệm, được đào tạo về kỹ thuật này và nguy cơ tử vong, 
tai biến chu phẫu < 6% 


Bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh cùng bên có triệu chứng (mức la B 
độ hẹp 50% - 69%), phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh được 
khuyến cáo tùy thuộc tình trạng bệnh nhân như tuổi, giới và bệnh kết 
hợp và nguy cơ tử vong và tai biến chu phẫu < 6%. IR 


Không khuyến cáo đặt stent hay phẫu thuật bóc nội mạc động mạch lIl A 
cảnh khi mức độ hẹp động mạch cảnh < 50%. 


Khi chỉ định đặt stent hoặc phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh lla B 
cho bệnh nhân đột quy thiếu máu não nhẹ hoặc TIA, phẫu thuật nên 
tiến hành trong 2 tuần đầu tiên sau thời điểm khởi phát nếu không 
có chống chỉ định. 


Chỉ định đặt stent động mạch cảnh được chỉ định. đối với những” lla B | 
bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có triệu chứng và mức độ hẹp > 
70% khi đo bằng kỹ thuật không xâm lấn (CTA hay MRA) hoặc > 50% 
khi đo bằng kỹ thuật xâm lấn (DSA), và có nguy cơ thấp khi can thiệp 

| nội mạch với tỷ lệ tai biến liên quan kỹ thuật < 6%, 


Khuyến cáo nên đặt stent động mạch. cảnh đối. với nhữt ng bệnh nhân la B 
hẹp động mạch cảnh có triệu chứng (mức. độ hẹp > 70%) đồng, thời 
có yếu tố giải phẫu, tình trạng bệnh nặng. đi kèm làm tăng ngủy cơ | 


phẫu thuật, những trường hợp hẹp động mạch cảnh do xạ trị, tái hẹp 
sau phẫu thuật bóc nội mạc động mạch BEnhỤ, THỦ ii 1l 


l| lÌ 
lÌÌ lÌÌ | 
Í tiội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh ©® 


PHẦN GÌ ị 


2. Hẹp động mạch nội sọ 

Hẹp động mạch nội sọ do xơ vữa là một trong những nguyên nhân quan trọng gây đột quy 
thiếu máu não, chiếm khoảng 10% các trường hợp đột quy tại Mỹ và lên đến 50% ở người 
Châu Á. Tỷ lệ đột quy tái phát ở nhóm bệnh nhân này khá cao từ 15 - 20%. 


Nghiên cứu WASID (Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease) là nghiên cứu ngẫu 
nhiên, đa trung tâm, mù đôi so sánh hiệu quả điều trị giữa aspirin và warfarin trong bệnh 
cảnh hẹp động mạch nội sọ có triệu chứng. Kết cục chính của nghiên cứu là đánh giá tỷ 
lệ đột quy tái phát hoặc TIA cũng như các biến cố bất lợi. Nghiên cứu bao gồm 569 bệnh 
nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA có kèm hẹp động mạch não giữa, động mạch cảnh 
trong đoạn trong sọ, động mạch đốt sống hoặc động mạch thân nền mức độ từ 50-99%, 
được phân ngẫu nhiên một nhóm sử dụng aspirin 1300 mg/ngày và một nhóm sử dụng 
warfarin (mục tiêu INR 2-3). Sau thời gian theo dõi 1.8 năm, nghiên cứu đã phải dừng sớm 
do kết quả cho thấy aspirin có hiệu quả tương đương với warfarin cũng như an toàn hơn 
warfarin với tỷ lệ tử vong thấp hơn hơn (4,3% so với 9,7%, p = 0,02) và các biến cố xuất 
huyết nặng cũng thấp hơn (3,2% so với 8,3%, p = 0.01). 


Tuy nhiên, ngay cả điều trị với aspirin hoặc warfarin thì tỷ lệ đột quy tái phát vẫn còn cao, đặc 
biệt với bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ mức độ nặng từ 70-99%. Nghiên cứu SSYLVIA 
(Stenting öf Symptomatic Atherosclerotic Lesions in the Verterbral or Intracranial Arteries) 
tiến hành can thiệp đặt stent đối với các trường hợp hẹp > 50% động mạch nội sọ hoặc 
động mạch đốt sống ngoài sọ có triệu chứng đã cho thấy một số kết quả tích cực. Đó là 
tiền đề để tiến hành các nghiên cứu so sánh đối đầu trực tiếp giữa can thiệp đặt stent và 
điều trị nội khoa đơn thuần. Nghiên cứu SAMMPRIS.(Stenting versus Aggressive Medical 
Therapy for Intracranial Arterial Stenosis), so sánh hiệu quả của can thiệp nội mạch với điều 
trị nội khoa tích cực ở:những bệnh nhân hẹp. động. mạch nội sọ có triệu chứng. Trong ng- 
hiện cứu này, những bệnh nhân đột quy thiếu fññáu não hoặc TIA có động mạch lớn nội sọ 
hẹp 70-99% được. chia ngẫu nhiên một nhóm điều:trị nội khoa tích cực đơn thuần, nhóm 
còn lại kết hợp. điều trị nội khoa và đặt-stent động mạchnội sọ (stent tự bung Wingspan). 

Điều trị nội khoa tích Cực ở cả 2 nhóm. bao gồm aspirin 325 mg/ngày kết hợp clopidogrel 75 
mg/ ngày trong vòng 90 ngày, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ như huyết áp tâm thu 
mục tiêu < 140 mmHg (< 130 mmHg ở bệnh nhân có đái tháo đường kèm theo), LDL-C < 
70 mg% và thay đổi lối sống. Sau khi tuyển chọn được 451 bệnh nhân, nghiên cứu đã phải 
dừng sớm do kết cục chính tỷ lệ đột quy tái phát hoặc tử vong ở thời điểm 30 ngày trong 
nhóm can thiệp đặt stent (14,7%) cao hơn rõ rệt so với nhóm điều trị nội khoa (5,8%) với p 
= 0,002. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy, việc điều trị nội khoa tích cực đối với bệnh nhân 
hẹp động mạch nội sọ có lợi hơn so với can thiệp đặt stent do vừa có tỷ lệ đột quy tái phát 
thấp hơn can thiệp đặt stent cũng như thấp hơn so với dự kiến ban đầu (vốn ước tính tỷ lệ 
dựa trên kết quả nghiên cứu WASID). Thêm vào đó, sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu, 

bệnh nhân trong nghiên cứu WASID có nguy cơ đột quy tái phát gấp 2 lần so với bệnh nhân 
trong nghiên cứu SAMMPRIS. Kết quả này gợi ý việc điều trị nội khoa tích cực là tác nhân 
chính làm giảm nguy cơ đột quy tái phát. 

Sau khi nghiên cứu SAMMPRIS công bố kết quả, một số chuyên gia lo ngại kết quả nghiên 
cứu trong nhóm đặt stent chưa tốt là do vấn đề kĩ thuật. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu 
khác là nghiên cứu VISSIT có tiêu chuẩn chọn bệnh tương tự như SAMMPRIS nhưng sử 
dụng stent Vitesse kết hợp bóng nong mạch máu. Một lần nữa kết quả thu nhận được cũng 
tương tự nghiên cứu SAMMPRIS. Hai nghiên cứu khác (VAST [Vertebral Artery Stenting 
Trial] và VIST [Vertebral Artery Ischemic Stenting Trial]) chọn ngẫu nhiên bệnh nhân hẹp tuần 


(30) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


hoàn sau nội sọ và ngoài sọ được điều trị bằng phương pháp đặt stent hoặc nội khoa báo 
cáo không có lợi ích đáng kể nào từ phương pháp đặt stent trong các bệnh nhân hẹp động 
mạch nội sọ. Một nghiên cứu lớn đa trung tâm ngẫu nhiên có đối chứng so sánh bắc cầu 
động mạch trong-ngoài sọ với điều trị nội khoa trên 1377 bệnh nhân vừa mới bị đột quy nhẹ 
hoặc TIA bao gồm cả những bệnh nhân hẹp động mạch não giữa >70% (n=109) hoặc hẹp 
động mạch cảnh trong đoạn nội sọ (n=149), cho thấy tỷ lệ đột quy cao hơn ở nhóm bệnh 
nhân hẹp động mạch nội sọ được điều trị bắc cầu động mạch trong-ngoài sọ so với nhóm 
điều trị nội khoa. Điều đó càng củng cố thêm vai trò của điều trị nội khoa tích cực đối với 
bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ. 


Phân tích dưới nhóm trong nghiên cứu CHANCE với các bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ 
được chọn ngẫu nhiên ở nhóm diều trị kháng kết tập tiểu cầu kết hợp clopidogrel và aspirin 
21 ngày, sau đó dùng clopidogrel đơn độc; cho thấy tỷ lệ tái phát đột quy sau 90 ngày thấp 
hơn (11,3%) so với nhóm dùng aspirin đơn độc (13,6%), mặc dù sự khác biệt này không có ý 
ngHĩa thống kê. Tương tự, bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên trong nghiên cứu CLAIR dùng 
spirin và clopidogrel trong 7 ngày giúp giảm hiệu quả các vi huyết khối ở phần xa của động 
mạch cảnh trong hoặc động mạch não giữa so với nhóm sử dụng aspirin đơn độc, và giảm tỷ 
lệ tái phát đột quy trong 7 ngày (0% nhóm kết hợp so với 3,B% nhóm chỉ dùng aspirin), nhưng 

sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Theo số liệu từ các nghiên cứu đề nghị kết hợp aspi- 

rin và clopidogrel ngắn hạn đến 90 ngày là an toàn cho các bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ. 


Số liệu từ nghiên cứu THALES cũng đưa ra khuyến cáo về điều trị ngắn hạn kết hợp tica- 
grelor và aspirin ở bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ. Trong nghiên cứu, nguy cơ tái phát 
đột quy thiếu máu não hoặc tử vong sau 30 ngày ở bệnh nhân hẹp >30% động mạch nội 
Sọ cùng bên với biến cố thiếu máu là 9,9% ở nhóm sử dụng ticagrelor kết hợp Aspirin, so 
với 15,2% ở nhóm chỉ dùng aspirin (HR, 0.66 [95% CI, 0,47-0,93]; P=0,016). 

Vài nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy hiệu quả của cilostazol 200mg/ngày kết 
hợp với các thuốc kháng kết tập tiểu cầu khác ở bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ có triệu 
chứng. Trong nghiên cứu TOSS-1 và TOSS-2 cho thấy cilostazol (200mg/ngày) kết hợp 
với aspirin an toàn giống như dùng aspirin đơn trị hoặc aspirin kết hợp clopidogrel, nhưng 
không có lợi trong ngừa đột quy thứ phát trên các bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ. Ng- 
hiên cứu CATHARSIS cho thấy kết hợp cilostazol và aspirin có lợi hơn so với 8Spirin đơn trị 
trong phòng ngừa các mục tiêu thứ phát bao gồm biến cố mạch máu mới và nhồi máu não 
im lặng mới (10.7% so với 25%; P=0.04) nhưng không tác động đến quá trình hẹp động 
mạch nội sọ. Nghiên cứu phân tích dưới nhóm CSPS báo cáo rằng những bệnh nhân hẹp 
động mạch nội sọ được chọn ngẫu nhiên điều trị cilostazol kết hợp với aspirin hoặc clopido- 
grel (nhóm sử dụng kép) thì tỷ lệ đột quy thấp hơn so với sử dụng aspirin hoặc clopidogrel 
đơn độc (4% với 9.2%; HR, 0.47 [95% CỊ, 0.23-0.95]). Các nghiên cứu này được tiến hành 
trên dân số chủ yếu là người châu Á, liều aspirin khi dùng chung với cilostazol không vượt 
quá 150 mg/ngày. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh Ất 


/ 


uyên cáo Loạ  Mứcđộ 


Bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA có hẹp động mạch lớn nội Ï B 
sọ từ 50 - 99%, khuyến cáo điều trị bằng aspirin hơn là kháng đông 


Bệnh nhân hẹp động mạch lớn nội sọ nặng từ 70 - 99%, khuyến lla B 
cáo điều trị phối hợp clopidogrel và aspirin trong vòng tối đa 90 ngày 


Đột quy thiếu máu não hoặc TIA do hẹp 50% đến 99% động mạch lla B 
nội sọ, cân nhắc bổ Sung thêm cilostazol 200mg/ngày cùng với aspi- 
lu hoặc clopidogrel nhăm giảm nguy cơ đột quy tái phát 


Đột quy thiếu máu não hoặc TIA do hẹp >30% động mạch nội sọ la B 
phối hợp thêm ticagrelor cùng với aspirin có thể được cân nhắc để 
giảm nguy cơ tái phát đột quy 


Khuyến cáo duy trì mức huyết áp tâm thu < 140 mmHg và statin liều | Ị B 
cao đối với bệnh nhân có hẹp động mạch lớn nội sọ 50 - 99% 


Không khuyến cáo điều trị đặt stent đối với bệnh nhân đột quy thiếu lÏ A 
máu não hoặc TIA có hẹp động mạch nội sọ (mức độ hẹp 50 - 99%) 


Bệnh nhân có hẹp động mạch lớn nội sọ 70-99% bị đột quy tái phát lla B 
hoặc có triệu chứng tiếp tục tiến triển sau khi đã điều trị nội khoa tích 
cực (phối hợp aspirin và clopidogrel, statin liều cao, kiểm soát huyết 
áp tâm thu < 140 mmHg), có thể xem xét việc đặt stent _] 


3. Phẫu thuật bắc cầu động mạch trong và ngoài sọ 


Khi một mạch máu não bị tắc nghẽn, các tuần hoàn phụ sẽ cố gắng được thiết lập nhằm 
hạn chế tối đa vùng thiếu máu não cục bộ. Phẫu thuật bắc cầu trong và ngoài sọ nhằm mục 
tiêu cải thiện lưu lượng tưới máu não và ngăn ngừa đột quy thiếu máu não. 


Nghiên cứu phẫu thuật bắc cầu động mạch ngoài sọ và nội sọ tiến hành trên 1,377 bệnh nhân 
đột quy nhẹ hoặc TIA trong vòng 3 tháng. Bệnh nhân tham gia nghiên cứu còn bị hẹp hoặc tắc 
động mạch não giữa, hẹp đoạn xa động mạch cảnh trong cùng bên (không thể can thiệp phẫu 
thuật được) hoặc tắc đoạn cột sống cổ của động mạch cảnh trong cùng bên. Sau 5 năm theo 
dõi, tỷ lệ đột quy xảy ra nhiều ở nhóm bệnh nhân được phẫu thuật. Hiện tại phẫu thuật bắc cầu 
chỉ xem xét trong những trường hợp đột quy thiếu máu não do cơ chế giảm lưu lượng. Bệnh 
nhân cần được đánh giá kỹ càng: Không bị nhồi máu não diện rộng; có hẹp nặng/tắc động 
mạch cảnh trong hoặc động mạch não giữa; lưu lượng máu não vùng chỉ phối động mạch não 
giữa giảm hơn 80% và khi test đáp ứng với acet- azolamide < 10% trên PET hoặc SPECT. Cần 
lưu ý không thực hiện phẫu thuật trong giai đoạn đột quy cấp. 


Khuyến cáo 


Bệnh nhân bị hẹp tắc động mạch cảnh đoạn xa hoặc đoạn cổ, dù 
đã điều trị nội khoa tích cực nhưng vấn bị đột quy tái phát hoặc đột 
quy tiến triển cùng bên, phẫu thuật bắc cầu sẽ được xem xét thêm 


Phẫu thuật bắc cầu không được khuyến cáo thường quy ở những 
bệnh nhân có hẹp động mạch lớn nội sọ 5O — 99% 


ẤP) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


V. ĐIỀU TRỊ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 


1. Tồn tại lỗ bầu dục 

Tồn tại lỗ bầu dục là một khiếm khuyết bẩm sinh của tim, vẫn còn lỗ thông tại vách liên nhĩ. 
Lỗ bầu dục có thể cho huyết khối từ vùng tĩnh mạch chân hoặc tĩnh mạch chậu di chuyển 
qua vòng tuần hoàn chủ và gây lấp mạch não. Lỗ bầu dục được xem là một yếu tố nguy 
cơ đột quy thiếu máu não và thuờng được phát hiện trên các bệnh nhân trẻ đột quy căn 
nguyên ẩn. Theo các phân tích gộp, tồn tại lỗ bầu dục làm tăng nguy cơ đột quy gấp 5,1 lần 
ở bệnh nhân < 55 tuổi và gấp 2 lần ở bệnh nhân > 55 tuổi. Cơ chế chính gây đột quy của tật 
tồn tại lỗ bầu dục được cho là có liên quan với sự di chuyển của huyết khối từ các tĩnh mạch 
sâu vùng chậu và chỉ dưới qua lỗ bầu dục vào buồng tim trái, sau đó gây lấp mạch não. 


Trong điều trị nội khoa, chỉ duy nhất nghiên cứu PICSS (the Patent Foramen Ovale in Cryp- 
togenic_ Stroke substudy) là phân nhóm ngẫu nhiên so sánh hiệu quả điều trị phòng ngừa 
đột quy thứ phát giữa warfarin so với aspirin trên bệnh nhân tồn tại lỗ bầu dục. Kết quả, 
tỉ lệ đột quy tái phát hoặc tử vong sau 2 năm (16.5% ở nhóm warfarin và 13.2 % ở nhóm 
aspirin) không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, trong khi đó warfarin lại có tỷ lệ xuất 
huyết cao hơn. 


Bên cạnh điều trị phòng ngừa bằng thuốc, chỉ định phẫu thuật bít lỗ bầu dục cũng được 
cân nhắc cho bệnh nhân. Cho đến nay đã có 3 nghiên cứu so sánh hiệu quả can thiệp bít lỗ 
bầu dục so với điều trị nội khoa đơn thuần. Đó là nghiên cứu CLOSURE † (the Evaluation of 
STARFlex Septal Closure System in Patients with a Stroke and/or Transient lschemic Attack 
due to Presumed Paradoxical Embolism through a Patent Foramen Ovale), nghiên cứu PC 
(the Percutaneous Closure of Patent Foramen Ovale Using the Amplatzer PFO Occluder with 
Mecdical Treatment in Patients with Cryptogenic Embolism), và nghiên cứu RESPECT (Ran- 
domized Evaluation of Recurrent Stroke Comparing PFO Closure to Established Current 
Standard of Care Treatment). Dữ liệu tổng hợp từ 3 nghiên cứu này đều cho thấy lợi ích của 
việc bít lỗ bầu dục chưa rõ ràng vì làm tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện rung nhĩ mới cũng 
như các tai biến do thực hiện thủ thuật. 


Trên đối tượng bệnh nhân đột quy người trẻ, có tồn tại lỗ bầu dục và có kèm huyết khối tĩnh 
mạch chỉ dưới hoặc huyết khối tĩnh mạch chậu, ACCP khuyến cáo dùng kháng vitamin K 
trong 3 tháng đầu, sau đó cân nhắc thêm các biện pháp bít lỗ bầu dục. Trường hợp bệnh 
nhân có chống chỉ định với thuốc kháng đông (ví dụ nhồi máu não diện rộng), nên được chỉ 
định đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới. Trong phân tích gộp gần đây, cho thấy so với aspirin, 
các thuốc kháng đông mới làm giảm đáng kể các biến cố thuyên tắc các bệnh nhân đột 
quy liên quan đến nguyên nhân còn lổ bầu dục. Do vậy, lựa chọn thuốc kháng đông mới, 
được xem là hợp lý đối với các bệnh nhân đột quy liên quan đến còn lổ bầu dục nguy cơ 
cao, mà chưa có chỉ định can thiệp. 


Hai nghiên cứu CLOSE và REDUCE vừa được công bố gần đây tại hội nghị đột quy Châu 
Âu 2017, đã cho thấy hiệu quả vượt trội của phương pháp can thiệp bằng kỹ thuật bít lỗ 
bầu dục bằng dụng cụ so với điều trị nội khoa bằng aspirin hoặc kháng động uống trên các 
bệnh nhân còn tồn tại lỗ bầu dục với shunt lớn hoặc có kèm phình vách liên nHĩ. 

Trong phân tích gộp gần đây, cho thấy so với aspirin, các thuốc kháng đông mới làm giảm 
đáng kể các biến cố thuyên tắc các bệnh nhân đột quy liên quan đến nguyên nhân còn lỡ 
bầu dục. Do vậy, lựa chọn thuốc kháng đông mới, được xem là hợp lý đối với các bệnh 
nhân đột quy liên quan đến còn lổ bầu dục nguy cơ cao, mà chưa có chỉ định can thiệp. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh «3 


Khuyến cáo Loạ Mứcđộ 


Khuyến cáo bít lỗ bầu dục bằng dụng cụ đối với các bệnh nhân còn 
tồn tại lỗ bầu dục với shunt lớn hoặc có kèm phình vách liên nhĩ. 


Khuyến cáo sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu trên bệnh nhân đột 
quy thiếu máu não hoặc TIA có kèm tồn tại lỗ bầu dục. 


Các thuốc chống kháng đông mới được xem là lựa chọn thay thế 
aspirin trên bệnh nhân đột quy thiếu máu não hoặc TIA có kèm tồn 
tại lỗ bầu dục. 


Khuyến cáo sử dụng thuốc kháng đông trong trường hợp bệnh nhân 
tồn tại lỗ bầu dục có kèm thêm sự hiện diện của huyết khối tĩnh mạch 
sâu. 


Khi bệnh nhân có chống chỉ định với thuốc kháng đông, cân nhắc 
phương pháp đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới. 


Chỉ định bít lỗ bầu dục bằng dụng cụ được cân nhắc khi bệnh nhân 
có kèm huyết khối tĩnh mạch sâu và không đáp ứng với điều trị nội 
khoa. 


2. Bệnh MoyaMoya 


Bệnh Moyamoya là tình trạng bất thường mạch máu vô căn gây tắc nghẽn động mạch của 
vòng Wilis, điển hình là hệ tuần hoàn trước dẫn đến sự phát triển bất thường của tuần hoàn 
bàng hệ của các động mạch đậu vân; tạo ra hình ảnh “ làn khói” đặc trưng trên phim chụp 
mạch máu. Bệnh Moyamoya có thể phổ biến với những người gốc Châu Á, nhưng những 
người không phải gốc Á cũng có thể bị ảnh hưởng. Bệnh Moyamoya xảy ra ở 2 lứa tuổi, 
lúc trẻ em (thiếu máu cục bộ nhiều hơn) và tuổi trưởng thành (thiếu máu cục bộ và xuất 
huyết) và có thể không triệu chứng. Mặc dù mối quan hệ nguyên nhân chưa được xác định 
rõ, nhưng những thay đổi mạch máu tương tự có thể thấy liên quan đến hội chứng Down, 

bệnh hồng cầu hình liềm, u xơ thần kinh và xơ vữa động mạch. Tình trạng này thường liên 
quan đến hội chứng moyamoya. Điều trị tập trung vào ngăn ngừa sự tiến triển và giảm nguy 
cơ đột quy do thiếu máu não hoặc xuất huyết não. Một thử nghiệm RCT triển vọng (JAM 
trial [Japan Adult Moyamoya]) đã kiểm tra hiệu quả của phẫu thuật tái thông mạch máu để 
phòng đột quy do xuất huyết, nhưng không có một thử nghiệm lâm sàng tương tự cho 
phòng ngừa đột quy do thiếu máu não. 


Mặc dù, cơ chế chủ yếu gây đột quy thiếu máu não của bệnh moyamoya là do tưới máu 
kém, tuy nhiên một số bằng chứng cho thấy, nhiều trường hợp thiếu máu cục bộ xảy ra do 
hiện tượng huyết khối tắc mạch. Trong một nghiên cứu được thực hiện ở Nhật, Onozuka 
và các cộng sự đã cho thấy sử dụng kháng kết tập tiểu cầu trước khi vào viện là yếu tố 
liên quan đến kết cục tốt khi nhập viện đối với bệnh nhân moyamoya không xuất huyết ở 
Nhật Bản. Vài phân tích tổng hợp và báo cáo hàng loạt các ca bệnh đã so sánh liệu pháp 
kháng kết tập tiểu cầu với phẫu thuật bắc cầu, mặc dù kết quả không đồng nhất; một số 
không cho thấy sự khác biệt nhưng có nhiều bằng chứng hơn cho thấy lợi ích của phẫu 
thuật bắc cầu. 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Khuyến cáo Loại Mứcđộ 


Phẫu thuật tái thông mạch máu bằng phương pháp bắc cầu nội- 
ngoại sọ trực tiếp hoặc gián tiếp có thể có lợi ích để phòng ngừa đột 
quy thiếu máu hoặc TỊA 


Liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu, điển hình liệu pháp aspirin đơn lẻ, 
để phòng ngừa đột quy thiếu máu não hoặc TIA có thể hợp lý ở bệnh 
nhân mắc bệnh moyamoya 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh © 


NỘI DUNG KHUYẾN CÁO 


¡ QUY TRÌNH XỬ TRÍ ĐỘT QUY CẤP CỦA HỆ THỐNG CẤP CỬU NGOẠI VIỆN 


1. Tổ chức hệ thống cấp cứu 
2. Nhân viên y tế tại hiện trường 
3.. Chuyển bệnh nhân nghi ngờ đột quy 
4. Đến bệnh viện và bàn giao cho khoa cấp cứu 
II. ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUY CẤP TẠI KHOA CẤP CỨU 


1. Đánh giá lâm sàng 
2. Các khảo sát cận lâm sàng 
3. Khảo sát hình ảnh học 
4. Hình ảnh học đối với trưởng hợp Cơn thoáng thiếu máu não 
5. Điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch 
6. Điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong các tình huống đặc biệt 
7... Chăm sóc chung : 
8. Dùng thuốc kháng đông : š 
-E: Dùng thuốc kháng Ì kết tập tiểu cầu - 
Š“10, Gáể: biện pháp khác £ 
Ễ 11. Chỉ định can thiệp I nội mạch lấy huyết khối 
III. THUỐC: BẢO. VỆ TẾ: BÀO THẦN KINH 
IV. THIẾT LẬP TRUNG TÂM ĐỘT QUY VÀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
CHĂM SÓC ĐỘT QUY 
1. Đơn vị chăm sóc đột quy chuyên biệt 
2. Điều trị biến chứng thần kinh cấp 


©® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


I. QUY TRÌNH XỬ TRÍ ĐỘT QUY CẤP CỦA HỆ THỐNG CẤP CỨU 


NGOẠI VIỆN 

So với sử dụng các phương tiện giao thông khác, bệnh nhân đến bệnh viện bằng xe cấp 
cứu sẽ an toàn hơn và được phân loại đến đúng bệnh viện chuyên sâu đột quy hơn. Đột 
quy tối cấp là một cấp cứu nội khoa, và việc tối ưu hoá chăm sóc ngoại viện sẽ giúp cải thiện 
kết cục của bệnh nhân. Cấp cứu ngoại viện phù hợp giúp (1) Đưa bệnh nhân nhanh chóng 
tới đúng bệnh viện có trung tâm đột quy phù hợp; (2) Thông báo cho bệnh viện tiếp nhận 
trước khi xe đưa bệnh nhân tới nơi, giúp nơi này khởi động sớm quy trình cấp cứu đột quy 
để rút ngắn thời gian chẩn đoán và điều trị, tăng cơ hội có kết cục tốt hơn. 


Cần nỗ lực tối đa để tránh mọi trì hoãn không đáng có trong việc vận chuyển bệnh nhân 


Bảng 1. Chuỗi quy trình xử trí đột quy 


Bệnh nhân hoặc người xung quanh nhận diện 
triệu chứng đột quy 


Gọi cấp cứu 115 ngay và ưu tiên điều xe cấp cứu 


Detection (Phát hiện) 


Dispatch (Điều xe) 


Phân loại và vận chuyển khẩn cấp tới bệnh viện 
phù hợp nhất cho điều trị đột quy, và thông báo ( 
trước cho nơi tiếp nhận 


Delivery (Vận chuyển) 


Khoa cấp cứu phân loại ngay bệnh nhân vào 
đúng khu vực điều trị đột quy 

| Đánh giá sơ bộ khẩn cấp, kích hoạt đội đột quy, 
khảo sát cận lâm sàng và hình ảnh học 


Door (Đến cấp cứu) 


Data (Khảo sát) 


Chẩn đoán và xác định phương pháp điều trị 
thích hợp, thảo luận với bệnh nhân và gia đình 


Decision (Quyết định) - 


Sử dụng thuốc phù hợp hoặc tiến hành các 
can thiệp khác 


Nhập kịb thời vào đơn vị đột QUY, đơn vị chăm 
sóc tích cực, hoặc chuyển viện _] 


Drug (Dùng thuốc) 


Disposition (nhập viện) 


1. Tổ chức hệ thống cấp cứu 


Khuyến cáo Loại Mức độ 
Cần thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về đột 
quy cho các bác sĩ, nhân viên bệnh viện, và nhân viên hệ thống cấp 
cứu ngoại viện để tăng số lượng bệnh nhân đến viện điều trị sớm 
cũng như tăng chất lượng điều trị đột quy. 
Bệnh nhân bị | đột quy, người thân, hoặc người xung quanh cần ngay 
lập tức gọi cấp cứu 115 để được khởi động cấp cứu đột quy. 


Trung tâm cấp cứu ngoại viện cần thiết lập và phổ biến áp dụng quy 
trình tiếp nhận xử trí cuộc gọi đột quy, nhận biết các triệu chứng đột 
quy, ưu tiên điều xe đến hiện trường cũng như chuyển khẩn cấp 


bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Wv..\ 


——_ 


2. Nhân viên y tế tại hiện trường 


Khuyến cáo 


Cần dùng một phương tiện sàng lọc đột quy ngoại viện chuẩn hoá trong 
quá trình đánh giá tại hiện trường, như FAST (face, am speech test), 
LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Screen) hoặc CPSS (Gincinnati 
Prehospital Stroke Scale) 


Nhân viên cấp cứu ngoại viện cần thu thập thông tin từ bệnh nhân, 
người thân, hoặc những người chứng kiến khác về biến cố nghi đột 
quy (triệu chứng bệnh, thời điểm khởi phát hoặc thời điểm phát hiện 
triệu chứng hoặc thời điểm cuối được thấy còn khoẻ, và diễn tiến 
các biến cố), các bệnh đồng mắc, các thuốc đang dùng. 


Nhân viên cấp cứu ngoại viện cần thực hiện các xử trí ban đầu, bao 
gồm ABOs, oxy, thử đường mao mạch và xử lý nếu hạ đường huyết, 
lập đường truyền tĩnh mạch. 


Yêu cầu người thân di theo là người nắm các thông tin về bệnh hiện 
tại và tiền sử y khoa của người bệnh, đồng thời là người có thể ra 
quyết định; nếu không có mặt, cần lấy thông tin điện thoại liên lạc của 
những người này. 


Bảng 2. Các đánh giá và xử trí ngoại viện cần thực hiện với bệnh nhân nghi ngờ đột quy 


Nên làm 


Không nên làm 
Đánh giá và xử lý ABC©s Không điều chỉnh huyết áp trừ khi có chỉ 
định bắt buộc 


Theo dõi monitor tim nếu có 


Cho thở oxy nếu cần để giữ SpO2 >94% 


= 


Không truyền dịch chứa đường nếu 
bệnh nhân không có hạ đường huyết 


Thiết lập đường truyền tĩnh mạch theo phác đồ 
đã có của trung tâm cấp cứu 


Không truyền dịch quá nhiều 


Xác định đường huyết mao mạch và điều trị 
nếu bất thường 


Không cho uống thuốc, ăn uống qua miệng 


Xác định thời điểm khởi phát triệu chứng hoặc 
thời điểm cuối được thấy bình thường, lấy 
thông tin liên lạc của gia đình, nên lấy số điện 
thoại di động 


Khẩn cấp phân loại và vận chuyển bệnh nhân 


đến bệnh viện gần nhất có thể cấp cứu đột quy 


Không trì hoãn việc vận chuyển bệnh 
nhân với lý do thực hiện các can thiệp 
ngoại viện 


Báo trước cho bệnh viện tiếp nhận thông tin về 
bệnh nhân đột quy sắp được đưa đến. 


l Kao? Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Cần có quy trình chuyển bệnh được in sẵn để tạo thuận lợi và thống 
nhất cho việc chuyển các bệnh nhân nghi ngờ đột quy có tiềm năng 
điều trị tiêu sợi huyết hoặc can thiệp nội mạch đến bệnh viện gần nhất 
và phù hợp nhất có đủ năng lực chẩn đoán và điều trị đột quy tối cấp. 


Các tiêu chuẩn trong quy trình chuyển bệnh trực tiếp cần dựa vào các 


yên tố 


Khuyến cáo 


Thiết lập hệ thống cấp cứu ngoại viện để các bệnh nhân có triệu 
chứng đột quy cấp phải có quyền ưu tiên cao trong việc đánh giá, 
trả lời, và vận chuyển. 

Sự ổn định về y khoa của bệnh nhân. 

Các chăm sóc cấp khác cần cho bệnh nhân. 

Giai đoạn trước nhập viện, tính từ thời điểm khởi phát đến thời 
điểm dự kiến đưa bệnh nhân tới viện, phải bằng hoặc ít hơn 3.5 
giờ (cho cửa sổ điều trị 4.5 giờ) và từ 5 giờ trở xuống (cho cửa sổ 
6 giờ can thiệp nội mạch). 

Khả năng của các bệnh viện có thể cấp cứu đột quy nhanh chóng, 
với thời gian cửa-kim (từ lúc đến cửa cấp cứu tới lúc tiêm thuốc 
tiêu sợi huyết) mục tiêu là 60 phút, và mục tiêu nâng cao là 30 
phút hoặc ít hơn. 


Loại 


Mức độ 


Trong 


quá trình vận chuyển đến bệnh viện cấp cứu đột quy, các nhân 


viên cấp cứu ngoại viện cần báo trước cho khoa cấp cứu hoặc đơn vị 
đột quy của bệnh viện tiếp nhận về thông tin bệnh nhân đột quy đang 
tới, cung cấp các thông tin cần thiết, bao gồm thời gian dự kiến tới nơi, 
để có thể khởi động “Code Stroke” sẵn sàng. 


Các thông tin cần thiết gồm: thời điểm khởi phát đột quy hoặc 
thời điểm phát hiện triệu chứng hoặc thời điểm cuối được thấy 
khoẻ (càng chính xác càng tốt), tổng thời gian tính đến thời điểm 
dự kiến đến bệnh viện, các triệu chứng đột quy của bệnh nhân, 
điểm hôn mê Gilasgow, tuổi, thời điểm dự kiến tới được bệnh 
viện tiếp nhận. 


Các bệnh nhân được đánh giá là phù hợp cho điều trị tiêu sợi huyết 
và/hoặc tái thông nội mạch cần được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện 
gần nhất có khả năng thực hiện chẩn đoán và điều trị đột quy tối cấp. 


Với các bệnh nhân nghi ngờ đột quy, đội cấp cứu ngoại. viện cần bỏ 
qua các bệnh viện không có nguồn lực diề lệu trị đột quy cấp và chuyển. 
thẳng cơ sở y tế gần nhất có khả năng điều HỈ tốt D0 quy cấp. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh qẹ 


PHẦN @)) 


4. Đến bệnh viện và bàn giao cho khoa cấp cứu 


Loại Mức độ 


Khuyến cáo 


Bàn giao bệnh nhân cho nhân viên khoa cấp cứu phải nhanh chóng, 
giảm thiểu chậm trễ, cho bệnh nhân nghỉ ngờ đột quy tối cấp với 
tiềm năng can thiệp tái thông được quyền ưu tiên cao nhất trong 
tiếp nhận và phân loại. 


Nhân viên cấp cứu ngoại viện cần cung cấp cho khoa cấp cứu bệnh Ị C 
viện tiếp nhận bản thông tin bệnh của bệnh nhân trong đó có các thông 
tin cần thiết về đột quy như thời điểm khởi phát/phát hiện/thời điểm 
cuối cùng chứng kiến bệnh nhân còn khỏe, tổng thời gian triệu chứng, 
điểm GCS, tuổi, bệnh đồng mắc, thuốc đang dùng, dị ứng, và sinh 
hiệu, kể cả HƯUNNg huyết mao mạch. 


=———————l-. 


II. ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUY CẤP TẠI KHOA CẤP CỨU 


1. Đánh giá lâm sàng 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Tất cả bệnh nhân đến khoa cấp cứu với bệnh cảnh nghỉ đột quy cấp | B 
phải được đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng ngay lập tức để xác 
lập chẩn đoán, loại trừ các chẩn đoán phân biệt, và xác định có phù 
hợp điều trị thuốc tiêu sợi huyết và/hoặc can thiệp nội mạch không. L 


Đánh giá ban đầu gồm đánh giá nhanh đường thở, hô hấp, và tuần B 
hoàn; bao gồm tần số và nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt, độ bão hoà 
OXY. 

: FE 
Đánh giá thần kinh cần được thực hiện nhanh chóng nhằm xác định | B 
độ nặng khiếm khuyết thần kinh. _ 
Việc đánh giá này cần được thực hiện bằng cách sử dụng một | B 
thang điểm chuẩh hoá, ưu tiên sử dụng thang điểm đột quy NIHSS. 
Cần có một quy trình có tổ chức để đánh giá cấp cứu bệnh nhân | B 
nghỉ ngờ đột quy. 
Mục tiêu là hoàn tất đánh giá và khởi đầu điều trị thuốc tiêu sợi huyết | | B 
trong vòng 60 phút kể từ khi bệnh nhân tới phòng cấp cứu. 


©® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


2. Các khảo sát cận lâm sàng 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Một số xét nghiệm cần thực hiện ngay nhưng không cần chờ kết B 
quả trước khi khởi đầu điều trị tiêu sợi huyết. Các xét nghiệm này 
gồm: công thức máu, đông máu (INR, aPTT), điện giải đồ, creatinin 
và eGFR, và troponin máu. 


Đường huyết mao mạch là xét nghiệm duy nhất bắt buộc phải có kết 
quả trước khi khởi đầu diều trị tiêu sợi huyết. 


Đo điện tim là cần thiết nhưng không được trì hoãn việc khởi đầu điều trị | B 
tiêu sợi huyết, trừ khi đang có rối loạn huyết động. 


X quang ngực thẳng chưa cần thiết trong giai đoạn cấp, trừ khi có bằng | llb B 
chứng bệnh tim cấp, bệnh phổi hoặc mạch máu phổi cấp. Tuy nhiên 
không để khảo sát này làm trì hoãn việc khởi đầu điều trị tiêu sợi huyết. 


NVHd 


3. Khảo sát hình ảnh học 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Cần khảo sát hình ảnh não khẩn cấp trước khi khởi đầu bất cứ điều trị | B 
đặc hiệu nào cho đột quy thiếu tưới máu não cấp. 

Trong hầu hết các trường hợp, CT sọ não không cản quang cung cấp 
đủ các thông tin cần thiết để quyết định điều trị cấp cứu 


Cần khảo sát hình ảnh học trong vòng 20 phút sau khi bệnh nhân B 
nhập viện trên ít nhất 50% bệnh nhân ứng viên điều trị tiêu sợi huyết 
đường tĩnh mạch và hoặc can thiệp nội mạch. 


Với bệnh nhân là ứng viên điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, l@) 
hình ảnh học não phải được đọc kết quả trong vòng 45 phút kể từ lúc 
đến khoa Cấp Cứu, bởi các bác sĩ thành thạo trong việc đọc kết quả 
CT và MRI nhu mô não. 


Nếu can thiệp nội mạch được dự định thực hiện, cần phải thực hiện | Ï A 
khảo sát mạch máu nội sọ không xâm lấn ngay trong đợt đánh giá 
đầu tiên cho bệnh nhân đột quy cấp nhưng không được làm trì hoãn 
điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch nếu có chỉ định. 


Nếu bệnh nhân thoả mãn toàn bộ các điều kiện dùng tiêu sợi huyết 
tĩnh mạch và chưa có khảo sát mạch máu không xâm lấn, cần khởi 
đầu điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch ngay trước khi thực hiện khảo 
sát mạch máu không xâm lấn. Khảo sát mạch máu không xâm lấn sẽ 
được thực hiện sau đó càng sớm càng tốt. 


Bệnh nhân Ứng viên can thiệp nội mạch nghỉ ngờ có tắc động mạch |_ lla 
lớn nội sọ và không có tiền sử suy thận, có thể chụp CTA trước khi 
có kết quả chức năng thận. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí unn 


IÍÌ N 


Không khuyến cáo chỉ định MRI sọ não thường quy để loại trừ các vi II B 
xuất huyết trước điều trị tiêu sợi huyết. _Í 


Các kỹ thuật hình ảnh não chức năng như CT scan tưới máu và MRI | A 
tưới máu-khuếch tán, là cần thiết đối với các trường hợp đột quy 
khởi phát trễ (6-24 giờ) trong việc lựa chọn bệnh nhân cho điều trị 
can thiệp nội mạch. 


4. Hình ảnh học đối với trường hợp cơn thoáng thiếu máu não (TIA) 


Khuyến cáo Loại Mức độ 
Nên thực hiện thường quy khảo sát hình ảnh không xâm lấn của các Ï ^ 
động mạch vùng cổ cho các bệnh nhân nghỉ ngờ TIA. [ 
Nên thực hiện khảo sát mạch máu không xâm lấn bằng CTA hoặc | A 


MRA cho các động mạch nội sọ để loại trừ hẹp và/hoặc tặc đoạn gần 
động mạch nội sọ. Chẩn đoán đáng tin cậy cho sự hiện diện và mức 
độ của hẹp động mạch nội sọ đòi hỏi phải dùng chụp động mạch có 

cản quang qua catheter (DSA). | 


Các bệnh nhân có TIA cần được thực hiện đánh giá hình ảnh học Ị B 
thần kinh trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng hoặc càng 
sớm càng tốt ở những bệnh nhân tới muộn hơn. Kỹ thuật được ưa 
chuộng là MRI, bao gồm xung khuếch tán. Nếu không có MRI, nên 
KHNỂ CT scan. : 


Bảng 3. Các khảo sát chẩn đoán cần làm cho bệnh nhân nghi ngờ đột quy cấp 


Cho mọi bệnh nhân Cho một số bệnh nhân chọn lọc 


-- GT não không cản quang hoặc MERI | -_ TT và/hoặc ECT nếu làm được và nếu nghỉ 

não ngờ bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế 
-_ Đường huyết trực tiếp thrombin hoặc ức chế trực tiếp Xa 
- _ Độ bão hoà oxy -_ Chức năng gan 
- _ lon đồ, chức năng thận ” -._ Sàng lọc độc chất, nồng độ rượu máu 
-_ Công thức máu, bao gồm đếm tiểu | - Test thai 

cầu? -_. Khí máu động mạch (nếu nghỉ giảm oxy) 
-- Mentim" - _X quang ngực thẳng (nếu nghi ngờ bệnh 
-_ PT/INR, aPTT" phổi) 
- ECG" - Chọc dò DNT (nếu nghi xuất huyết dưới 

nhện mà CT não không thấy máu) 
-_ Điện não đồ (nếu nghỉ ngờ động kinh) 


() Các khảo sát này nếu có kết quả trước điều trị rtPA tĩnh mạch là điều rất tốt, nhưng 
không được phép trì hoãn điều trị tiêu sợi huyết để chờ kết quả của chúng, trừ khi: 


- . Lâm sàng nghi ngờ có bất thường đông máu hoặc giảm tiểu cầu, hoặc 


2 Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


thrombin hoặc ức chế trực tiếp yếu tố Xa) 
5. Điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch 


Khuyến cáo 


Khuyến cáo điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch với Alteplase (0.9 
mg/kợ, liều tối đa là 9O mg) đối với những bệnh nhân đột quy thiếu máu 
não cấp trong cửa sổ 4.5 giờ kể từ lúc khởi phát. 


Tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ, cũng như cách thức theo dõi xử trí sau 
điều trị PA đường tĩnh mạch được liệt kê trong bảng dưới. 


Loại 


Bệnh nhân đang được điều trị heparin hoặc thuốc kháng vitamin K, hoặc 
Bệnh nhân đang được điều trị bằng các thuốc kháng đông khác (ức chế trực tiếp 


Mức độ 
A 


Khuyến cáo điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch với Alteplase (0.9 
mg/kg, liều tối đa là 90 mg) cho những bệnh nhân bị đột quy thiếu máu 
não và thỏa tiêu chuẩn vẫn có thể khởi đầu điều trị trong khoảng thời 
gian từ 3 đến 4.5 giờ kể từ khi khởi phát, tuy nhiên có thêm các tiêu 
chuẩn loại trừ như sau: 
1. Bệnh nhân > 80 tuổi 
2. Bệnh nhân dùng thuốc kháng đông đường uống, ngay cả khi 
INH <1,7 
3. Bệnh nhân có điểm NIHSS ban đầu > 25, hoặc 
Hình ảnh nhồi máu não > 1/3 vùng chỉ phối động mạch não giữa 
5. Bệnh nhân vừa có cả 2 tiền sử bệnh đột quy thiếu máu não và 
đái tháo đường. 


Trường hợp đột quy thiếu máu não không xác định rõ thời gian khởi 
phát. Bệnh nhân xem xét điều trị tiêu sợi huyết khi được tiếp nhận 
trong vòng 4.5 giờ tính từ lúc được phát hiện và có bằng chứng bất 
tương xứng giữa DWI/FLAIR trên MRI sọ não. 


F—— 
Khuyến cáo điều trị tiêu sợi huyết đưởng tĩnh mạch cho những bệnh 
nhân đột quy thiếu máu não và thỏa tiêu chuẩn vẫn có thể khởi đầu 
điều trị trong khoảng thời gian từ 4.5 đến 9 giờ kể từ khi khởi phát, 
kèm theo các tiêu chuẩn sau: 
-_ Có bất tương xứng trên hình ảnh học CT/MHI tưới máu não: thể tích 
vùng nhồi máu < 70 mị, thể tích vùng tranh tối tranh sáng penumbra > 
10 mi và tỷ số vùng tranh tối tranh sáng/vùng nhồi máu > 1.2. 


Ì Đối với những bệnh nhân thích hợp cho điều trị tiêu sợi huyết đường 
tĩnh mạch, lợi ích của điều trị tùy thuộc vào thời gian, do đó việc điều trị 
nên được khởi đầu càng nhanh càng tốt. Thời gian cửa - kim (từ lúc 
bệnh nhân đến cửa phòng cấp cứu đến lúc tiêm thuốc) cần được giới 
hạn không quá 60 phút. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh (452 


SE 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Trên những bệnh nhân được điều trị tiêu sợi huyết, các bác sĩ điều trị B 
cần biết và chuẩn bị sẵn sàng để điều trị cấp cứu các tác dụng ngoại 
ý tiềm tàng, bao gồm các biến chứng xuất huyết và phù mạch có thể 
gây tắc nghẽn đường thở một phần. | 


Với bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp khởi phát triệu chứng trong ị A 
vòng 4.5 giờ và là ứng cử viên cho tiêu sợi huyết tĩnh mạch, Tenect- 
eplase với liều 0.25mg/kg có thể được sử dụng với mức độ an toàn 
và hiệu quả thay thế cho Alteplase liều 0.9 mg/kg 


Liều Tenecteplase khuyến cáo là 0.25 mg/⁄kg, tối đa là 25 mg, dùng Ị A 
dưới dạng một liều duy nhất bolus tĩnh mạch. lŠ B, 
Đối với những bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp do tắc động | Ï B 
mạch lớn, khuyến cáo sử dụng Tenecteplase liều 0.25mg/kg hơn là 
AIlteplase trước khi can thiệp lấy huyết khối 

— _. —| 
Đối với những bệnh nhân đột quy lúc thức dậy hoặc không rõ thời gian | IIb Ẳ) 


khởi phát, và thỏa tiêu chuẩn điều trị tiêu sợi huyết với bằng chứng 
mismatch trên DWI/FLAIR hoặc hình ảnh tưới máu não, không rõ lợi 
ích của tenecteplase so với alteplase. - 


* Tenecteplase (TNK) là một dạng biến đổi gene của alteplase với sự gia tăng khả năng 
đề kháng yếu tố ức chế hoạt hóa plasminogen-1, đặc hiệu hơn với fibrin và với thời gian 
bán hủy dài hơn (17 phút), và được sử dụng với bolus 1 liều khởi đầu duy nhất. TNK có ưu 
điểm ít tốn thời gian hơn điều kiện cấp cứu, với tiềm năng giúp làm giảm thời gian cửa-kim, 
và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên kế hoạch dịch chuyển người bệnh trong và ngoài 
bệnh viện cho những bệnh nhân đủ điều kiện để can thiệp nội mạch lấy huyết khối. Mặc dù 
tenecteplase chưa được cấp phép ở Hoa Kỳ trong điều trị đột quy thiếu máu cục bộ cấp 
tính, kết quả từ nhiều thử nghiệm cho thấy tenecteplase liều 0.25 mg/kg (tối đa 25 mg) an 
toàn và hiệu quả tương tự so với với alteplase. 


Một số thử nghiệm đã so sánh trực tiếp hiệu quả và độ an toàn của tenecteplase so với al- 
teplase ở những bệnh nhân đột quy thiếu máu não. Vào năm 2015, thử nghiệm ngẫu nhiên 
có đối chứng ATTEST giai đoạn 2 so sánh tenecteplase 0.25 mo/kg (liều tối đa 25 mg) với 
alteplase liều chuẩn và với các tiêu chí thu nhận tương tự nghiên cứu ECASS II, bao gồm 
cả những bệnh nhân khởi phát triệu chứng trong vòng 4.5 giờ và NIHSS >1. Nghiên cứu sử 
dụng hình ảnh CT tưới máu, các tác giả không tìm thấy sự khác biệt về tỷ lệ cứu sống vùng 
tranh tối tranh sáng, xuất huyết não có triệu chứng hoặc các biến cố xuất huyết não giữa 
2 nhóm. Thử nghiệm NOR-TEST sau đó (2017) đã so sánh tenecteplase 0.4 mg/kg (liều tối 
đa 40 mg) với alteplase liều chuẩn ở những bệnh nhân khởi phát triệu chứng đột quy trong 
vòng 4.5 giờ đồng thời bao gồm cả những bệnh nhân có sự bất tương xứng trên hình ảnh 
DWI/FLAIR trong những bệnh nhân đột quy thức dậy. Kết quả của thử nghiệm NOR-TEST 
không tìm thấy sự khác biệt nào về kết cục lâm sàng sau 3 tháng và không có sự khác biệt 
về tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong gia tăng ở nhóm bệnh nhân 
đột quy mức độ vừa-nặng sau 9Ò ngày khi điều trị với tenecteplase. 


©® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Do có nhiều bệnh nhân đột quy nhẹ trong thử nghiệm NOR-TEST ban đầu, thử nghiệm 
NOR-TEST 2 phần A năm 2022 đã thiết kế để chứng minh tính không thua kém của tenect- 
eplase 0.4 mg/kg so với alteplase 0.9 mg/kg ở những bệnh nhân bị đột quy do thiếu máu 
cục bộ từ trung bình đến nặng với NIHSS >6. Thử nghiệm này đã bị dừng sớm do sự mất 
cân bằng về tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng ở nhóm tenecteplase. Ngoài ra, tenec†- 
eplase có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong sau 3 tháng so với alteplase. NOR-TEST phần B 
hiện đang được tiến hành để đánh giá liều tenecteplase thấp hơn 0.25 mg⁄kg. 


Do đặc tính chỉ cần bolus liều duy nhất mà không cần truyền tĩnh mạch liên tục, tenecteplase 
gần đây đã được đánh giá để sử dụng trước khi nhập viện. Thử nghiệm TASTE-A (2022), 
là thử nghiệm giai đoạn 2, ngẫu nhiên, nhãn mở đánh giá việc sử dụng tenecteplase 0.25 
mg/kg so với alteplase trong các đơn vị đột quy lưu động (MSU) ở những bệnh nhân khởi 
phát triệu chứng trong vòng 4.5 giờ. Các tác giả nhận thấy việc sử dụng tenecteplase sớm 
dẫn đến tỷ lệ tái tưới máu sớm vượt trội, phục hồi lâm sảng nhanh hơn và thời gian bắt đầu 
dùng thuốc nhanh hơn so với alteplase. Những kết quả này đã được chứng minh thêm với 
thử nghiệm ACT, một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng giai đoạn 3, nhãn mở, đa trung 
tâm, chứng minh rằng tenecteplase tiêm tĩnh mạch với liều 0.25 mqg⁄kg có thể so sánh với 
alteplase về độ an toàn và hiệu quả trong vòng 4.5 giờ khởi phát triệu chứng đột QUY. 


Tenecteplase cũng được nghiên cứu ở những bệnh nhân đột quy thiếu máu cục bộ do tắc 
động mạch lớn. Thử nghiệm EXTEND-IA TNK (2018) đã so sánh TNK 0.25 mg⁄kg (liều tối 
đa 25 mg) và alteplase liều tiêu chuẩn ở bệnh nhân khởi phát triệu chứng trong vòng 4.5 giờ 
và tắc mạch lớn trên CTA. Họ nhận thấy tỷ lệ tái tưới máu cao hơn ở nhóm tenecteplase so 
với alteplase (22% so với 10%, p=0.03) mà không có sự khác biệt về tỷ lệ xuất huyết não 
có triệu chứng. Thử nghiệm EXTEND-lA TNK phần 2 sau đó đã ghi nhận TNK liều 0.4 mg/ 
kg không cải thiện đáng kể tỷ lệ tái trới máu não trước khi can thiệp so với liều 0.25 mg/kg; 
tuy nhiên ở nhóm liều 0.4mg/kg tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng cao hơn (4.7% so với 

1.3%, p = 0.12, RR 3.9). Trong một phân tích tổng hợp của tác giả Katsanos và cộng sự, 
tiến tích 4 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng dùng tiêu sợi huyết với tenecteplase hoặc 
alteplase trước khi can thiệp lấy huyết khối ở bệnh nhân tắc động mạch lớn. Kết quả cho 
thấy những bệnh nhân dùng tenecteplase có bộ lệ tái thông thành công cao gấp 3 lần và tỷ lệ 
có kết cục lâm sàng tốt sau 3 tháng cao hơn gấp 2 lần so với bệnh nhân dùng tenecteplase 
so với nhóm dùng alteplase. Tóm lại, những bệnh nhân đột quy tắc mạch máu lớn được 
điều trị TNK có kết quả lâm sàng và tái thông mạch tốt hơn đáng kể so với những bệnh 
nhân được điều trị bằng Alteplase. 


Thử nghiệm TWIST là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên pha 3, chọn ngẫu nhiên 578 bệnh 
nhân đột quy cấp lúc thức dậy chỉ được chọn bởi CT không cản quang, những người 
không có chống chỉ định nào khác với tiêu huyết khối tinh mạch và được dùng tiêu huyết 
khối tĩnh mạch trong vòng 4.5 giờ sau khi thức dậy. Các bệnh nhân được chia làm 2 nhóm: 
1 nhóm điều trị với tenecteplase 0.25mg/kg và 1 nhóm chứng. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ bệnh nhân có mRS 0 - 1 ở thời điểm 90 ngày (45.1% 
ở nhóm tenecteplase So với 38.3% ở nhóm chứng, p = 0.1). Thử nghiệm TWIST đã không 
cho thấy bằng chứng rằng tiêu sợi huyết tĩnh mạch với tenecteplase cải thiện kết cục lâm 
sàng ở bệnh nhân đột quy cấp khi thức dậy so với nhóm điều trị chuẩn khi lựa chọn với CT 
không cản quang. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí th 272 


NVHd 


®@ 


là thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, pha 3, đánh giá hiệu quả 
ở cửa sở mở rộng từ 4.5 - 24 giờ ở những bệnh nhân đột 
quy cấp có tắc động mạch lớn ở tuần hoàn trước. Thử nghiệm bao gồm 458 bệnh nhân tắc 
động mạch cảnh trong hoặc tắc động mạch não giữa đoạn M1 hoặc M2 và có vùng tranh 
tối tranh sáng trên hình ảnh học, được phân ngầu nhiên vào 2 nhóm: tenecteplase 0.25mg/ 
kg hoặc placebo. Thời gian trung bình từ khi tiêm tenecteplase đến khi tiến hành thủ thuật 
can thiệp lấy huyết khối chỉ có 20 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác 
biệt đáng kể về tỷ lệ chênh lệch của điểm mRS vào ngày thứ 90, nhưng có một xu hướng 
có lợi ở nhóm TNK trong phân tích thay đổi của mRS, với OR chung là 1.13 (0.81-1.56; p 
= 0.48). Tỳ lệ bệnh nhân đạt mRS từ 0-2 không khác biệt đáng kể giữa các nhóm điều trị: 
46% ở nhóm tenecteplase so với 42% ở nhóm giả dược (p = 0.41). Tuy nhiên xét về tính an 
toàn, tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng xảy ra ở 3.2% nhóm tenecteplase so với 2.3% ở 
nhóm giả dược, một sự khác biệt không đáng kể. Như Vậy, tenecteplase có thể an toàn ở 
cửa sổ muộn ở những bệnh nhân được chọn lựa kỹ với những kỹ thuật hình ảnh hiện đại. 


Bảng 4. Tiêu chuẩn chọn lựa và loại trừ tiêu sợi huyết tĩnh mạch trong cửa sổ 0 - 3 giờ 
từ khi khởi phát 


Thử nghiệm TIMELESS (202) 
của tenecteplase (0.25mg/kg) 


Tiêu chuẩn lựa chọn: 
+. Chẩn đoán đột quy thiếu máu não gây khiếm khuyết thần kinh đáng kể 
» Bắt đầu điều trị trong vòng 3 giờ kể từ lúc khởi phát 
s _ Tuổi 18 trở lên 


Tiêu chuẩn loại trừ: 
Chấn thương đầu nặng hoặc tiền căn đột quy trong vòng 3 tháng trước 
Triệu chứng gợi ý xuất huyết dưới nhện 
Tiêm động mạch ở vị trí không đè ép được trong vòng 7 ngày trước 


Tiền căn xuất huyết nội sọ 
Khối u nội sọ, dị dạng động †ĩnh mạch hoặc phình mạch nội sọ 
Phẫu thuật nội sọ hoặc nội tuỷ gần đây 
Huyết áp tăng cao (tâm thu >185, hoặc tâm trương >†10 mmHg) 
Xuất huyết nội đang hoạt động 
Bối loạn đông máu cấp, trong số đó có thể kể 
s _ Tiểu cầu <100 000/mm° 
s - Dùng heparin trong vòng 48 giờ trước, với aPTT bất thường cao hơn giới hạn trên 
của bình thường 
» . Đang dùng thuốc kháng đông uống với INR >1.7 hoặc PT > 15 giây 
s . Đang dùng thuốc ức chế trực tiếp thrombin hoặc thuốc ức chế trực tiếp yếu tố Xa 
với các test phù hợp bất thường (như aPTT, INR, tiểu cầu, và ECT; TT: hoặc xét 
nghiệm hoạt tính yếu tố Xa phù hợp) 
Đường huyết <50 mg/dL (2.7 mmol/L) 
CT cho hình ảnh nhồi máu não diện rộng (giảm đậm độ >1/3 bán cầu đại não) 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Tiêu chuẩn loại trừ tương đối: có thể cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích - nguy cơ để quyết định 
sử dụng thuốc tiêu sợi huyết khi có một hoặc vài chống chỉ định tương dối sau 


Triệu chứng đột quy nhẹ hoặc cải thiện nhanh 

Có thai 

Co giật lúc khởi phát với khiếm khuyết thần kinh còn lại sau cơn 
Phẫu thuật lớn hoặc chấn thương nặng trong vòng 14 ngày trước đó 


Xuất huyết tiêu hoá hoặc niệu dục gần đây (trong vòng 21 ngày) 


Nhồi máu cơ tim cấp gần đây (trong vòng 3 tháng) 


6. Điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong các tình huống đặc biệt 


(không phải là giảm đậm độ thực sự), bất kể kích thước là bao nhiều, 
vẫn được khuyến cáo điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nếu thoả 


Khuyến cáo Loại Mứcđộ 
Trường hợp hình ảnh CT scan não có các dấu hiệu thiếu máu não sớm Ï A 
.^ ^> Là 02) 
các tiêu chuẩn khác. 02 


Dấu tăng quang động mạch não giữa không phải là chống chỉ định tiêu sơi | II B 
huyết tĩnh mạch nếu thoả các tiêu chuẩn khác. 


Giảm đậm độ rõ ràng trên CT não không cản quang có thể làm tăng |_ II A 
nguy cơ xuất huyết khi điều trị tiêu sợi huyết và cần được xem xét khi 
quyết định điều trị. 

Nếu vùng giảm đậm độ rõ lớn hơn 1/3 vùng tưới máu động mạch não 
giữa, cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. nã 


Với các bệnh nhân có huyết áp tăng cao, có thể thực hiện điều trị tiêu sợi | B 
huyết đường tĩnh mạch nếu huyết áp có thể được hạ bằng thuốc xuống 
mức (< 180/105 mmHg) và trước khi khởi đầu tiêm tĩnh mạch tiêu sợi 


huyết. Nên giữ ở mức này trong vòng 24 giờ đầu. 
Tuổi Bị 
- _ Cửa sổtừ 0- 3 giờ, tuổi > 80 không còn là chống chỉ định đối với A 
tiêu sợi huyết tĩnh mạch. 
-_ Cửa sổ từ 3 - 4.5 giờ, tiêu sợi huyết tĩnh mạch là an toàn và hiệu |_ lla B 
quả tương tự bệnh nhân < 80 tuổi. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí 1n) 


PHẦN Lị 


Mức độ nặng của đột quy 


Đối với cửa sổ từ 3 - 4.5 giờ 


Với các bệnh nhân có một cơn co giật lúc khởi phát, có thể điều trị tiêu | lla 
sợi huyết đường tĩnh mạch nếu có bằng chứng gợi ý rằng khiếm khuyết 
thần kinh đang tồn tại là do đột quy gây ra và không phải là trạng thái 
sau Cơn. 


-_ Cửa sổ từ 0- 3 giờ 
+ Bệnh nhân với khiếm khuyết thần kinh nhẹ nhưng với các triệu 
chứng gây tàn phế, vẫn khuyến cáo điều trị tiêu sợi huyết. Ị 
+ Bệnh nhân với khiếm khuyết thần kinh nhẹ nhưng với các triệu | Ilb 
chứng không gây tàn phế, việc điều trị cần được xem xét kĩ 
giữa lợi ích và nguy cơ. 
+ Bệnh nhân với khiếm khuyết thần kinh nặng, tiêu sợi huyết tĩnh|  I 
mạch vẫn được khuyến cáo điều trị. 
-_ Cửa sổ từ 3 - 4,5 giờ 
+ Bệnh nhân với khiếm khuyết thần kinh nhẹ, tiêu sợi huyết tĩnh 


Lễ ` `" llb 
mạch có lẽ an toàn như trong cửa sổ 0-3 giờ, cân được xem 
xét kĩ lợi ích và nguy cơ. 
+ Bệnh nhân với khiếm khuyết thần kinh nặng (NIHSS > 29), lợi | Ip 


ích của điều trị tiêu sợi huyết là không chắc chắn. 


- Bệnh nhân đang sử dụng warfarin và có INR < 1.7, việc điều trị lIb 
tiêu sợi huyết có thể có lợi và an toàn. 

-_ Bệnh nhân có tiền sử đột quy thiếu máu não và đái tháo đường, 
điều trị tiêu sợi huyết có thể hiệu quả tượng tự như trong cửasổ|_ IIb 


0 - 3 gờ. 


Việc dùng tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trên những bệnh nhân dùng 
các thuốc ức chế thrombin trực tiếp hoặc các thuốc ức chế yếu tố Xa 
trực tiếp có thể gây hại và không được khuyến cáo trừ khi 


-_ Các xét nghiệm có độ nhạy như aPT T, INR, đếm tiểu cầu, và ECT, 
TT, hay các xét nghiệm khảo sát hoạt tính yếu tố Xa trực tiếp đều |_ III 
bình thường, hoặc 

- Bệnh nhân không dùng các thuốc này trong hơn 2 ngày (48 giở) 
(với điều kiện chức năng thận bình thưởng). 

- Bệnh nhân được điều trị bằng các thuốc đối kháng. 


"^4a /^A.... TY LẠ L PL L1 ^®b f AAlsaBb 


Đối với bênh nhân có vi xuất huyết não (microbleed) 
«- Với bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp khởi phát triệu chứng |_ lia G 
trong 4.5 giờ, và không biết có tình trạng vi xuất huyết nội sọ trước 
đó hoặc với số lượng ít (< 10), khuyến cáo sử dụng tiêu sợi huyết 
tĩnh mạch với Alteplase 
« _ Với bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp khởi phát triệu chứng |_ llb C 
trong 4.5 giờ, và có tình trạng nhiều vi xuất huyết nội sọ trước đó 
( 10), khuyến cáo không sử dụng tiêu sợi huyết tĩnh mạch với 
Alteplase 
» . Không sử dụng MRI để đánh giá tình trạng vi xuất huyết não trước 


khi quyết định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch trong cửa sổ 4.5 sài 


Bệnh nhân có nhồi máu cơ tim 
+. Với bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp khởi phát triệu chứng |_ IIb G 
trong 4.5 giờ, và có tiền sử nhồi máu cơ tim ST chênh lên giai đoạn 
bán cấp (>6h) trong vòng 7 ngày gần đây, khuyến cáo KHÔNG sử 

dụng tiêu huyết khối tĩnh mạch với Alteplase . 

» - Với bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp khởi phát triệu chứng | IIb C 
trong 4.5 giờ, và có tiền sử nhồi máu cơ tim không ST chênh lên 
trong vòng 90 ngày gần đây, khuyến cáo sử dụng tiêu huyết khối 
tĩnh mạch với Alteplase. Ì 


Ví xuất huyết não (CMB: cerebral microbleeds) 


Hầu hết bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng về tiêu sợi huyết tĩnh mạch đều không 
được chụp cộng hưởng từ trước khi phân ngẫu nhiên và gánh nặng của vi xuất huyết não 
vẫn không rõ. Trong một phân tích tổng hợp từ 9 nghiên cứu quan sát, CMB đã được quan 
sát trên hình ảnh MRI trước khi điều trị ở 581 bệnh nhân (23.4%) và có liên quan đến việc 
tăng nguy cơ xuất huyết não có triệu chứng (RH 2.36, KTC 95%: 1.21-4.61, p = 0.01), 
nhưng tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng vẫn tương đối thấp (6.5%, KTO 95%: 4.8-8.9 
ở bệnh nhân có 1 CMB và 4.4%, KTC 95%: 3.5-5.4% ở bệnh nhân không có CMB). Tuy 
nhiên, trong phân tích ở 1 nhóm rất nhỏ gồm 15 bệnh nhân (0.8%) có hơn 10 CMB, tỷ lệ 
xuất huyết não có triệu chứng là 46.9% (<TC 95%: 22.8-72.5). 


Bênh nhân có nhồi máu cơ tim 

Nhồi máu cơ tim trong ba tháng qua không phải là một tiêu chí loại trừ trong các thử nghiệm 
lâm sàng. Tuy nhiên, có những báo cáo trường hợp mô tả có hiện tượng vỡ cơ tim, chèn 
ép tim hoặc thuyên tắc do huyết khối từ tâm thất sau điều trị tiêu huyết khối tĩnh mạch đối 
với đột quy thiếu máu cục bộ cấp tính ở những bệnh nhân mới bị nhồi máu cơ tim cấp tính. 
Ngược lại, các báo cáo loạt ca khác mô tả việc sử dụng thành công tiêu huyết khối với 
alteplase ở bệnh nhân bệnh nhân bị đột quy thiếu máu cục bộ cấp tính và nhồi máu cơ tim 
gần đây. Trong một bài tổng quan về loạt trường hợp bao gồm 102 bệnh nhân, có 4 (8.5%) 
trong số 47 bệnh nhân được điều trị bằng tiêu sợi huyết tĩnh mạch đã chết do vỡ/chèn ép 
tim, tất cả đều có nhồi máu cơ tim ST chênh lên bán cấp (>6 h) (STEMI) trong tuần trước 
đột quy. Biến chứng này xảy ra ở 1 (1.8%) bệnh nhân trong nhóm không điều trị (p = 0.18). 
Không có bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST không chênh lên điều trị tiêu huyết khối tĩnh mạch 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh qẹ 


NVHd 


PHẦN GÌ LỊ 


với alteplase có biến chứng tim. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh lên có nguy 
cơ biến chứng thấp hơn so với bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên xuyên thành, và 
trong số nhồi máu ST chênh lên, nhồi máu ở thành trước có tỷ lệ biến chứng tim cao nhất. 
Các biến chứng tim có xu hướng cao nhất từ 2-14 ngày sau nhồi máu cơ tim. 


7. Chăm sóc chung 


Loại Mức độ 


04111)//-11 1 er-1e) 


Cần theo dõi điện tâm đồ liên tục để tầm soát rung nhĩ và các rối loạn 
nhịp nghiêm trọng tiềm ẩn khác có thể cần can thiệp tim mạch cấp cứu. 
Theo dõi điện tâm đồ nên được thực hiện tối thiểu trong 24 giờ đầu. 


Đảm bảo đường thở và thông khí hỗ trợ được khuyến cáo thực hiện 
cho những bệnh nhân đột quy có suy giảm ý thức hoặc có rối loạn 
chức năng hành não gây ảnh hưởng đường thở. 


——} 
®) 


Thở Oxy hỗ trợ nên sử dụng khi cần nhằm duy trì độ bão hòa oxy >94%. 


Thở Oxy bổ sung không được khuyến cáo trên những bệnh nhân đột | llÍ 
quy thiếu máu não cấp không thiếu oxy. L 


o| œ 


Sốt (thân nhiệt >38 độ C) cần được xác định nguyên nhân và điều trị, 
đồng thời điều trị hạ sốt bằng thuốc. 


Ig9) 


Điều chỉnh huyết áp ở các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn điều trị PA đường 
tĩnh mạch (chỉ trừ tăng huyết áp) cần được thực hiện một cách cẩn 
trọng nhằm đạt mức huyết áp tâm thu <185 mmHg và huyết áp tâm 
trương <110 mmHg trước khi bắt đầu điều trị tiêu sợi huyết. Cần đảm 
bảo huyết áp đã ổn định ở mức cho phép trước khi bắt đầu điều trị rtPA 
tĩnh mạch và duy trì huyết áp dưới 180/105 mmHg trong tối thiểu 24 giờ 
đầu sau điều trị rTPA tính mạch. 


#9) 


Điều chỉnh huyết áp nên được thực hiện tương tự khuyến cáo trên (cho 
tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch) cho các bệnh nhân được can thiệp tái 
thông nội mạch, kể cả tiêu sợi huyết đường động mạch, cho tới khi có 
thêm dữ liệu khác. 


Điều chỉnh huyết áp ở các bệnh nhân có tăng huyết áp đáng kể nhưng | l G 
không thuộc nhóm được điều trị tiêu sợi huyết cần được thực hiện cẩn 
trọng nếu có chỉ định, với mục tiêu hạ áp hợp lý là giảm 15% huyết áp 
trong vòng 24 giờ đầu sau khởi phát đột quy. Mức huyết áp cần phải 
điều trị chưa được chứng minh, nhưng đồng thuận hiện nay là không 
điều trị hạ áp trừ khi huyết áp tâm thu >220 mmHg hoặc tâm trương 
>120 mmHg. 

Bằng chứng về diều trị tăng huyết áp cho các đối tượng này vẫn không 
đầy đủ hoặc mâu thuẫn nhau. Nhiều bệnh nhân tự giảm huyết áp trong 
vòng 24 giờ sau khởi phát. Các bệnh nhân có tăng huyết áp ác tính 
hoặc các chỉ định khác của điều trị hạ áp tích cực cần được xem xét 
điều trị phù hợp. 


lla C 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Chỉ có một thử nghiệm lâm sàng về việc bắt đầu điều trị hạ áp trong 
vòng 24 giờ đầu của đột quy với kết quả cho thấy việc này là tương 
đối an toàn. 

Tái khởi động các thuốc hạ áp sau 24 giờ đầu là hợp lý trên những 
bệnh nhân có tăng huyết áp trước đó và tình trạng thần kinh ổn định, 
trừ khi có chống chỉ định cụ thể đối với việc này. 


Hiện chưa có dữ kiện hướng dẫn chọn thuốc hạ áp trên đối tượng 
bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp. 


Giảm thể tích tuần hoàn nên được điều chỉnh bằng nước muối sinh lý 
truyền tĩnh mạch, đồng thời điều chỉnh các rối loạn nhịp có thể làm giảm 
cung lượng tim. 


Hạ đường huyết (đường huyết <60 mg/dL) cần được điều chỉnh ở các 
bệnh nhân đột quy thiếu tưới máu não cấp. 


Bằng chứng cho thấy tăng đường huyết kéo dài khi điều trị nội viện 
trong 24 giờ đầu sau đột quy gắn với dự hậu xấu khi so với mức đường 
huyết bình thường, do vậy, điều trị tăng đường huyết là hợp lý nhằm đạt 
mức đường huyết trong khoảng 140-180 mg/dIL và theo dõi sát nhằm 
tránh hạ đường huyết trên bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp. 


8. Dùng thuốc kháng đông 


Khuyến cáo Loại Mức độ 
Không khuyến cáo điều trị kháng đông trong vòng 24 giờ đầu sau điều B 
trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch. 
Không khuyến cáo điều trị kháng đông sớm trên những bệnh nhân hẹp lÍb B 
nặng động mạch cảnh trong cùng bên với đột quy thiếu máu não. 
Điều trị kháng đông sớm, với mục tiêu phòng ngừa tái phát đột quy | II A cỊ 
sớm cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. 
Không khuyến cáo điều trị kháng đông sớm đối với những bệnh nhân |_ II A 


đột quy mức độ trung bình đến nặng, vì tăng nguy cơ của các biến 
chứng xuất huyết nội sọ nghiêm trọng. 


9. Dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu 


Khuyến cáo Loại Mứcđộ 


Không khuyến cáo sử dụng aspirin (hoặc các thuốc kháng kết tập tiểu 
cầu khác) trong vòng 24 giờ sau điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. 


Dùng aspirin đường uống (liều khởi đầu là 325 mg) trong vòng 24h - 48h 
sau khởi phát đột quy được khuyến cáo trong điều trị hầu hết bệnh nhân. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí "nh 


Khuyến cáo 
Việc phối hợp aspirin và clopidogrel nên được bắt đầu trong vòng 24 
giờ sau đột quy thiếu máu não nhẹ hoặc TIA và duy trì trong 3 tuần. Thời 

gian phối hợp aspirin và clopidogrel tối đa là 90 ngày. 


Những trường hợp không dung nạp với aspirin, có thể xem xét các 
thuốc kháng kết tập tiểu cầu khác (clopidogrel, cilostazol). 


Aspirin không được khuyến cáo thay thế các can thiệp cấp khác trong 
| điều trị đột quy, bao gồm tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. 


10. Các biện pháp khác 


Khuyến cáo 


quy thiếu máu não, việc tiếp tục điều trị statin trong giai đoạn cấp là hợp lý. 


Với các bệnh nhân đang được điều trị statin ở thời điểm khởi phát đột 


Lợi ích của hạ thân nhiệt chủ động trong điều trị đột quy thiếu máu não cấp |_ llb B 


vẫn chưa được xác lập rõ, do đó cần thiết có thêm các thử nghiệm lâm _n 


Các dữ liệu không đủ kết luận về tính hữu dụng của Oxy cao áp, và một | II B 
số dữ liệu cho rằng can thiệp này có thể gây hại. Do vậy, can thiệp này 
không. được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân đột quy thiếu máu 


não cấp, trừ trường hợp đột quy thứ phát do thuyên tắc khí. 


11. Chỉ định can thiệp nội mạch lấy huyết khối 
Can thiệp lấy huyết khối trực tiếp hay bắc cầu với tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch? 


Lợi ích lý thuyết của tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch bắc cầu với can thiệp lấy huyết khối 'bao 
gồm khả năng giải quyết nhanh hơn tình trạng thiếu máu cục bộ, giảm kích thước cục máu 
đông và làm tan các mảnh vụn tắc mạch xuống dòng chảy của tắc mạch. TÚy nhiên, cũng 
có những bất lợi bao gồm trì hoãn thời gian can thiệp tái thông, tăng nđuy cơ xuất huyết 
não có triệu chứng. Với những lợi ích vốn có và rủi ro, các thử nghiệm gần đây đã đánh giá 
hiệu quả và độ an toàn của phương pháp lấy huyết khối nội mạch đơn thuần ở những bệnh 
nhân bị tắc mạch lớn đến các trung tâm có đủ điều kiện can thiệp lấy huyết khối. Cho đến 
nay, 6 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã được công bố so sánh can thiệp lấy huyết khối 
trực tiếp so với bắc cầu với tiêu sợi huyết tĩnh mạch. 


Hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, DIRECT-MT công bố năm 2020 với 656 
bệnh nhân và DEVT công bố năm 2021 với 234 bệnh nhân tiến hành ở Trung Quốc, đã cho 
thấy việc lấy huyết khối nội mạch trực tiếp không thua kém so với bắc cầu với alteplase 
tĩnh mạch (0.9mg/kg) ở những bệnh nhân có tắc động mạch lớn. Trong thử nghiệm DEVT, 
54.3% bệnh nhân trong nhóm điều trị trực tiếp đạt được sự độc lập về mặt chức năng so 
với 46.6% trong nhóm bắc cầu (OR = 7.7%; p = 0.003 đối với tiêu chí không thua kém, 
ngưỡng không thua kém là -10%). Cuối cùng, lấy huyết khối trực tiếp cũng không thua kém 
so với bắc cầu trong phân tích thay đổi thứ tự về điểm số mRS sau 90 ngày (OR=1.07; 
95% Cl 0.81 đến 1.40; p=0.04 đối với trường hợp không thua kém) trong thử nghiệm 
DIRECT-MT. Ngược lại, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên SKIP ở Nhật Bản (2021) với 204 
bệnh nhân và MR CLEAN NO-IV (2021) với 547 bệnh nhân ở Châu Âu không chứng minh 


©® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


được tính không thua kém của phương pháp lấy huyết khối nội mạch trực tiếp. 

Thử nghiệm gần dây nhất, SWIFT DIRECT (2022) với 408 bệnh nhân ở Bắc Mỹ và châu 
Âu cũng không được chứng minh được tính không thua kém của can thiệp lấy huyết khối 
trực tiếp so với điều trị bắc cầu. Tiêu chí chính là điểm số mRS là 0-2 sau 90 ngày, sự khác 
biệt được điều chỉnh về tỷ lệ giữa các nhóm là -7.3% (KTC 95% —16-6 đến 2.1, p=0. 12) 
trong SWIFT -DIRECT và -5.1% (KTC 95% -16 đến 5.9, p=0.19) trong thử nghiệm DIRECT 
SAFE, vượt qua giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% được đặt cho tiêu chí không thua 
kém lần lượt là 12% và 10%. 


Nghiên cứu DIRECT-SAFE dừng lại với 295 bệnh nhân, được phân ngẫu nhiên vào nhóm 
lấy huyết khối trực tiếp hoặc tiêu huyết sợi huyết tĩnh mạch kết hợp với can thiệp lấy huyết 
khối. Bệnh nhân được tuyển chọn vào nghiên cứu từ 25 trung tâm đột quy ở Úc, New 
Zealand, Trung Quốc và Việt Nam. Đáng chú ý, những bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên 
vào nhóm điều trị bắc cầu được điều trị theo tiêu chuẩn chăm sóc tại trung tâm đột quy 
đó, hoặc là alteplase (0.9mg/kg) hoặc tenecteplase (0.25 mg⁄kg). Đối với tất cả bệnh nhân, 
thiết bị Trevo của Stryker đã được sử dụng can thiệp lấy huyết khối. Đáng chú ý, Stryker là 
nguồn tài trợ cho nghiên cứu và các nhà can thiệp thần kinh chỉ được phép sử dụng thiết 
Dị này theo quy trình nghiên cứu. Điểm mạnh của nghiên cứu này là số lượng bệnh nhân 
đa dạng từ nhiều quốc gia, do đó các phân tích dưới nhóm có giá trị, tăng khả năng khái 
quát hóa trong thực hành lâm sàng. Ngoài ra, DIRECT-SAFE là nghiên cứu duy nhất tuyển 
chọn bao gồm cả những bệnh nhân bị tắc động mạch thân nền. Lợi ích của việc lấy huyết 
khối ở những bệnh nhân bị huyết khối động mạch thân nền chưa được chứng minh một 
cách chắc chắn trong các thử nghiệm ngẫu nhiên. Tuy nhiên nghiên cứu này cũng thất bại 
khi chứng minh tính không thua kém của can thiệp lấy huyết khối trực tiếp so với điều trị 
bắc cầu. Kết cục lâm sàng tốt ở thời điểm 90 ngày với tỷ lệ mRS = 0- 2 ở nhóm can thiệp 
lấy huyết khối trực tiếp là 55%, trong khi đó ở nhóm điều trị bắc cầu với tiêu sợi huyết tĩnh 
mạch là 61%. 

Một phân tích tổng hợp gần đây (Turc, 2022) về từ 6 thử nghiệm trên, ủng hộ việc sử dụng 
thuốc tiêu sợi huyết trong vòng 4.5 giờ kể từ khi khởi phát ở những bệnh nhân dủ diều kiện 
trước khi can thiệp lấy huyết khối, do không có thử nghiệm nào cho thấy sự vượt trội của 
can thiệp lấy huyết khối trực tiếp và chỉ có hai trong số sáu thử nghiệm, cả hai được đánh 
giá có nguy cơ sai lệch cao hoặc trung bình, cho thấy tính không thua kém của can thiệp lấy 
huyết huyết trực tiếp (DIRECT -MT, DEVT). Hơn nữa, phân tích tổng hợp cũng cho thấy tỷ 
lệ tái tưới máu vượt trội, xu hướng cải thiện kết quả lâm sàng và không có sự gia tăng tỷ lệ 
tử vong và xuất huyết nội sọ có triệu chứng với điều trị bắc cầu. 

Can thiệp lấy huyết khối ở bệnh nhân nhồi máu não lõi lớn 

Lấy huyết khối bằng dụng cụ giúp cải thiện kết quả cho những bệnh nhân đột quy thiếu máu 
cục bộ tuần hoàn trước cấp tính do tắc mạch lớn có lõi thiếu máu cục bộ lớn (ASPECTS 


<6 hoặc thể tích lõi >50 ml), được trình bày trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 
RESCUE JAPAN LIMIT, SELECT2 và ANGEL-ASPECT. 


Nghiên cứu RESCUE JAPAN LIMIT bao gồm 203 bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp 
do tắc đoạn gốc động mạch não giữa, hoặc động mạch cảnh trong và có điểm ASPECT 
TỪ 3 - 5 đánh giá trên hình ảnh GTscan hoặc DWI/ MRI, cửa sổ thời gian trong vòng 6 giờ 
từ lúc khới phát (N=148) hoặc trong vòng 6 - 24 giờ kể từ thời điểm cuối cùng còn bình 
thường và không có thay đổi trên hình ảnh FLAIR/ MRI (N=58). Các bệnh nhân được phân 
ngẫu nhiên vào 2 nhóm can thiệp lấy huyết khối và điều trị nội khoa. Sau 90 ngày, nhóm can 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh ©® 


PHẦN s 


thiệp nội mạch có tỷ lệ bệnh nhân có kết cục lâm sàng tốt (mRS 0 - 3) cao hơn so với nhóm 
điều trị nội khoa (31% so với 12.7%, RR 2.43). Tuy nhiên nhóm can thiệp nội mạch có tỷ lệ 
xuất huyết nội sọ cao hơn (58% so với 31.4%, RR 1.84) và tỷ lệ xuất huyết nội sọ có triệu 
chứng cao hơn không đáng kể (9% so với 4.9%, RR 1.84). Hạn chế của thử nghiệm này 
là được thực hiện chủ yếu ở Nhật Bản, không có tính khái quát hóa cao và số lượng bệnh 
nhân trong phân nhóm điều trị từ 6 đến 24 giờ tương đối nhỏ. 


Nghiên cứu SELECT 2 tuyển bệnh nhân 18 đến 85 tuổi với lõi thiếu máu cục bộ lớn, được 
xác định bởi ASPECTS từ 3 đến 5 hoặc thể tích lõi >50 ml, ở các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, 
Châu Âu, Úc và New Zealand. Bệnh nhân được chỉ định ngấu nhiên để lấy huyết khối (n = 
178) hoặc điều trị nội khoa (n = 174) trong cửa sổ 24 giờ. Thử nghiệm đã bị dừng sớm vì 
hiệu quả. Sau 90 ngày, có sự thay đổi trong phân bố điểm mRS theo hướng kết quả tốt 
hơn cho nhóm lấy huyết khối (OR 1.51, KTC 95% 1.20-1.89). Tỷ lệ độc lập về mặt chức 
năng (mRS từ 0 đến 2) cao hơn ở nhóm can thiệp (20% so với 7%, RR 2.97, KIC 95% 
1.60-5.51). Tỷ lệ tử vong ở nhóm lấy huyết khối và điều trị nội khoa (38.4 so với 41.5%). 
Xuất huyết nội sọ có triệu chứng chỉ xảy ra ở một bệnh nhân trong nhóm lấy huyết khối và 
hai bệnh nhân trong điều trị nội khoa. Các biến chứng thủ thuật, bao gồm bóc tách và thủng 
mạch máu chiếm tỷ lệ 20% bệnh nhân trong nhóm can thiệp. 


Nghiên cứu ANGEL -ASPECT tuyển bệnh nhân từ 18 đến 80 tuổi với lõi thiếu máu cục bộ 
lớn được xác định bởi ASPECTS từ 3 đến 5 hoặc thể tích lõi nhồi máu từ 70 đến 100 ml. 

Thử nghiệm được tiến hành tại 46 trung tâm đột quy ở Trung Quốc. Bệnh nhân được phân 
ngẫu nhiên để lấy huyết khối cộng với điều trị nội khoa (n = 231) hoặc điều trị nội khoa đơn 
thuần (n = 225). Sau 90 ngày, có sự thay đổi trong phân bố điểm số mRS theo hướng kết 
quả tốt hơn cho nhóm lấy huyết khối (OR 1.37, KTC 95% 1.11-1.69). Tỷ lệ độc lập vê chức 
năng (mRS từ 0 đến 2) cao hơn ở nhóm lấy huyết khối so với nhóm điều trị nội khoa (30.0% 
so với 11.6%, OR 2.62, KTC 95% 1.69-4.06). Tỷ lệ tử vong tương tự đối với các nhóm 
lấy huyết khối và nhóm điều trị nội khoa (21.7 so với 20%). Nhóm lấy huyết khối có tỷ lệ 
xuất huyết nội sọ có triệu chứng cao hơn (6.1 so với 2.7%, OH 2.07, KTC 95% 0.79-5.41), 
nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Mặc dù có sự khác biệt về thiết kế, chủng tộc, vị trí địa lý và tiêu chí chẩn đoán hình ảnh, 
cả ba thử nghiệm đều cho thấy lợi ích của việc lấy huyết khối đối với bệnh nhân bị đột quy 
thiếu máu cục bộ lõi lớn được điều trị trong vòng 24 giờ. NNT để đạt được kết cục lâm 
sàng tốt (mRS 0 - 2) trong các nghiên cứu RESCUE JAPAN LIMIT, SELECT 2 và ANGEL 
ASPECT lần lượt là 17, 8 và 6. Can thiệp lấy huyết khối hiện nay nên được coi là tiêu chuẩn 
cho những bệnh nhân đột quy rất nặng, ngay cả khi lõi nhồi máu lớn. 


Nghiên cứu TESLA vừa công bố tại hội nghị đột quy Châu Âu 2023, gồm 300 bệnh nhân 
có đột quy thiếu máu cục bộ lõi lớn với ASPECT từ 2 - 5 được đánh giá dựa trên CTscan 
không cản quang, tuyển bệnh từ 44 trung tâm đột quy ở Hoa Kỳ. Mặc dù, nghiên cứu 
không đạt được tiêu chí chính, khi phân tích intention- to - treat không đạt đến ngưỡng hiệu 
quả hơn, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy can thiệp lấy huyết khối có xu hướng kết cục 
lâm sàng tốt hơn, và ít tàn phế hơn. Khi xét đến tiêu chí phụ, can thiệp lấy huyết khối có xu 
hướng có lợi hơn. Tỷ lệ bệnh nhân đạt được sự độc lập về chức năng (mRS 0-2) trong ng- 
hiên cứu này là 14% ở nhóm lấy huyết khối so với 9% ở nhóm chứng (p = 0.09); và kết quả 
chức năng tốt (mRS 0-3) đã đạt được ở 30% bệnh nhân lấy huyết khối so với 20% ở nhóm 
đối chứng (p = 0,03). Xét về tính an toàn, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân là tương tự nhau 
ở hai nhóm (35% ở nhóm lấy huyết khối và 33% ở nhóm chứng) và xuất huyết não có triệu 
chứng xảy ra ở 3.97% bệnh nhân lấy huyết khối so với 1.34% ở nhóm chứng (RR 2.96). 


©® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Can thiệp lấy huyết khối ở bệnh nhân tắc động mạch đốt sống thân nền 


Hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (BASICS và BEST) công bố năm 2020 và 2021 đề cập 
đến việc liệu can thiệp lấy huyết khối và điều trị nội khoa có tốt hơn so với điều trị nội khoa 
đơn thuần trong tắc động mạch đốt sống thân nền. Cả hai thử nghiệm đều không có hạn 
chế về điểm NIHSS hoặc loại trừ hình ảnh thiếu máu cục bộ thân não hai bên diện rộng. 
Cả hai thử nghiệm đều cho kết quả trung tính với tiêu chí chính của là mRS từ 0-3 sau 90 
ngày. Hai nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên khác công bố gần đây ở Trung Quốc về hiệu quả 
của phương pháp lấy huyết khối ở bệnh nhân đột quy thiếu máu não do tắc động mạch 
thân nền đã được công bố năm 2022 là ATTENTION và BAOCHE. Thử nghiệm ATTENTION 
chọn ngẫu nhiên 340 bệnh nhân chia vào 2 nhóm can thiệp lấy huyết khối và điều trị nội 
khoa hoặc chỉ điều trị nội khoa, với tiêu chí là NIHSS lúc nhập viện >10, PC-ASPECTS > 6 
và trong cửa sổ0 - 12 giờ sau khi khởi phát. Ngoài ra, bệnh nhân > 80 tuổi phải có PC-AS- 
PECTS > 8 và mRS trước đột quy từ 0-1. Thử nghiệm. đã chứng minh tính ưu việt của 
phương pháp lấy huyết khối với sự khác biệt tuyệt đối về mRS 0-3 là 23.2% (46% so với 
22.8%). Thử nghiệm BAOCHE chọn ngẫu nhiên 218 bệnh nhân từ < 80 tuổi trong khoảng 
thời gian từ 6 đến 24 giờ sau khi khởi phát đột quy với NIHSS > 6, PC-ASPECTS > 6, chỉ 
số pon-midbrain < 2. Nghiên cứu cũng cho lợi ích của phương pháp lấy huyết khối với tỷ 
lệ mRS 0-3 là 46.6% ở nhóm can thiệp lấy huyết khối và 24.3% ở nhóm diều trị nội khoa (p 
= 0.001). Cả ba thử nghiệm ở Trung Quốc đều có tỷ lệ tiêu huyết khối tĩnh mạch thấp hơn 
nhiều so với trong nghiên cứu BASICS. Mặc dù có kết quả từ 4 thử nghiệm lâm sàng ngẫu 
nhiên, có rất ít dữ liệu đối với bệnh nhân trên 8O tuổi, những người có NIHSS <6. 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Những bệnh nhân dủ tiêu chuẩn tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch phải 
được điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trước dù đang 
được cân nhắc can thiệp nội mạch. 


—+}— 


Cần xem xét can thiệp nội mạch lấy huyết khối bằng dụng cụ dạng | ! 
stent ở các bệnh nhân có các tiêu chuẩn sau: 
-_ Đột quy thiếu máu não do tắc động mạch cảnh trong, hoặc đoạn 
gần (M1) động mạch não giữa. 
-_ Đã được điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong cửa sổ 4,5 
giờ nếu phù hợp tiêu chuẩn. 
-_ Tuổi > 18. 
-_ Điểm mRS trước đột quy là 0O - 1. 
-_ Điểm NIHSS > 6. 
-_ Điểm ASPECTS > 6. 
-_ Có thể khởi đầu can thiệp từ đường động mạch bẹn trong vòng 
6 giờ từ lúc khởi phát. 


Việc rút ngắn thời gian từ lúc khởi phát tới tái thông cho kết cục lâm 
sàng tốt hơn. Để đảm bảo hiệu quả, cần tái thông đến mức TICI 2b/3 
càng sớm càng tốt và trong vòng 6 giờ kể từ lúc khởi phát. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Là 572 


PHẦN LÍ 


-_ Đột quy thiếu tưới máu não cấp do tắc động mạch cảnh trong 
hoặc đoạn M1 động mạch não giữa. 

-_ Có sự bất tương xứng về hình ảnh học trên MRI perfusion/CT 
perfusion 


hoặc đoạn gần (M1) động mạch não giữa và 
-_ Điểm mRS trước đột quy >1 điểm, hoặc 
-  ASPECTS < 6 điểm, hoặc 
-_ NIHS8 < 6 đểm 


Và có thể khởi đầu can thiệp trong vòng 6 giờ từ lúc khởi phát. 


Khuyến cáo: Có thể xem xét can thiệp lấy huyết khối 


+ Can thiệp nội mạch tiến hành trong cửa sổ 6 giờ - 16 giờ từ lúc |_ Ị A 
khởi phát/ từ thời điểm còn ghi nhận bình thưởng và thỏa tiêu 
chuẩn theo nghiên cứu DAWN hoặc DEFUSE 3. 
+ Can thiệp nội mạch tiến hành trong cửa sổ 6 giờ - 24 giờ từ lúc | lia B 
khởi phát/ từ thời điểm còn ghi nhận bình thường và thỏa tiêu 
chuẩn theo nghiên cứu DAWN. 
Bệnh nhân tắc động mạch hệ tuần hoàn trước, và lla C 
-_ Có chống chỉ định rtPA đưởng tĩnh mạch (liên quan thời gian 
hoặc không phải thời gian), và 
- _ Có thể hoàn tất can thiệp trong vòng 6 giờ kể tử khi khởi phát 
Khuyến cáo: có thể chọn lựa cẩn thận để tiến hành can thiệp lấy huyết 
khối bằng dụng cụ dạng stent nếu hoàn tất trong vòng 6 giờ kể từ khi 
khởi phát. 
-_ Bệnh nhân < 18 tuổi, đột quy thiếu máu não cấp do tắc động | llb C 
mạch lớn và 
- _ Can thiệp nội mạch có thể khởi đầu trong vòng 6 giờ từ khi khởi 
phát 
Khuyến cáo: có thể xem xét can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ dạng 
stent. Tuy nhiên, bằng chứng về lợi ích chưa được triết lập ở nhóm tuổi 
này. 
Bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp do tắc động mạch cảnh trong | IIb G 


Đối với bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp do tắc các động mạch 
lớn ở tuần hoàn trước (động mạch não giữa, động mạch cảnh trong) 
trong vòng 24 giờ, can thiệp nội mạch có thể có lợi ở những bệnh nhân 
có lõi nhồi máu lớn với ASPECT 3 - 5 hoặc thể tích lõi nhồi máu từ 50 
— 100 mL. 


Đối với bệnh nhân đội quy thiếu máu não cấp do tắc các động mạch 
lớn ở tuần hoàn trước trong vòng 24 giờ, can thiệp nội mạch không có 
nhiều lợi ích ở những bệnh nhân có lõi nhồi máu lớn với ASPECT < 3, 
đồng thời tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng tăng đáng kể. 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


— 


Bệnh nhân bị đột quy thiếu máu cục bộ cấp tính ở tuần hoàn sau do tắc 
động mạch thân nền trong vòng 24 giờ và 
-_ NIH§§ >6, và 
-_ pc-ASPECTS >6, và 
-_ Tuổi < 80 


Khuyến cáo can thiệp lấy huyết khối (kết hợp với tiêu sợi huyết tĩnh 


Bệnh nhân bị đột quy thiếu máu cục bộ cấp tính ở tuần hoàn sau do tắc 
động mạch thân nền trong vòng 12 giờ và 

-_ Tuổi > 80, và 

-  NIHSS > 10, và 

-_ pCc-ASPECTS>8 


Khuyến cáo can thiệp lấy huyết khối (kết hợp với tiêu sợi huyết tĩnh 


Có thể cân nhắc can thiệp lấy huyết khối ở những bệnh nhân bị đột quy 
thiếu máu cục bộ cấp tính ở tuần hoàn sau do tắc động mạch thân nền 
trong vòng 12 - 24 giờ ở những bệnh nhân > 80 tuổi với NIHSS > 6. 


| mại nếu đủ điều kiện) L 


mạch nếu đủ điều kiện) 


| B 


Dụng cụ can thiệp được chỉ định ưu tiên là dụng cụ lấy huyết khối dạng 

stent (stent retriever). 

Một số dụng cụ lấy huyết khối cơ học khác ngoài dụng cụ dạng stent 
có thể được sử dụng trong một số trưởng hợp. 

= 


llb B 


Để tối ưu hoá cơ hội có kết cục tốt, can thiệp lấy huyết khối cơ học 
phải đặt mục tiêu kỹ thuật là đạt tái thông mức độ TICI 2b/3 trên chụp 
mạch máu. 

Để đạt hiệu quả tái thông TICI 2b/3, có thể kết hợp thêm tiêu sợi huyết 
trong động mạch, nếu có thể hoàn thành thủ thuật trong vòng 6 giờ từ 
lúc khởi phát. 


Trong can thiệp nội mạch cho đột quy cấp, nên ưu tiên chọn lựa 
phương pháp vô cảm còn thức tỉnh với an thần hơn là gây mê toàn 


thân. Tuy nhiên, chọn lựa kỹ thuật vô cảm cuối cùng phải dựa trên bệnh 


III. THUỐC BẢO VỆ TẾ BÀO THẦN KINH 


cảnh từng bệnh nhân. 


Thuốc bảo vệ tế bào thần kinh được định nghĩa là thuốc có tác động trực tiếp đến nhu mô não, 
làm chậm tiến trình đột quy thiếu máu não và cứu lấy các tế bào não ở vùng tranh tối tranh sáng 
dù không có tác dụng tái tưới máu nhu mô não. Các nghiên cứu cho thấy thuốc bảo vệ tế bào 
thần kinh an toàn và có thể có lợi đối với bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp và xuất huyết não. 


Cytoflavin b một phức hợp gồm succinic acid, inosine, riboflavin (vitamin B2), nicotinamide ÂWi- 
tamin PP) có tính bảo vệ chuyển hóa của tế bào thần kinh và sửa chữa phục hồi chức năng tế 
Dào thân kinh. Một nghiên cứu ngâu nhiên, đa trung tâm với dân số Châu Âu năm 2004 thực hiện 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí 1n) 


NVHd 


® 


PHẦN R@) L| 


trên 600 bệnh nhân đột quy đột quy thiếu máu não cấp tuổi từ 45-60 tuổi đã so sánh nhóm bệnh 
nhân được điều trị với cytoflavin trong vòng 21 ngày cùng với các điều trị theo phác đồ chuẩn, so 
với nhóm bệnh nhân chỉ được điều trị theo phác đồ chuẩh. Bệnh nhân được theo dõi đến thời 
điểm 3 tháng sau khi khởi phát đột quy. Nhóm Cytoflavin có điểm NIHSS trung bình là 8.06 thấp 
hơn so với 8.85 của nhóm giả dược (p < 0.05). Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ tử vong tại thời 
điểm 21 ngày ở nhóm Cytoflavin thấp hơn so với nhóm placebo 1.92 lần (7.6% so với 14.6%); và 
tỷ lệ tử vong tại thời điểm 3 tháng ở nhóm Cytoflavin thấp hơn so với nhóm chứng 1.4 lần (1.8% 
so với 2.6%). Một nghiên cứu đa trung tâm khác đăng trên tạp chí Can. .J. Physiol. Pharmacol. 
của Canada năm 2021 thực hiện trên 151 bệnh nhân xuất huyết não nhập viện trong vòng 72 giờ 
sau khi khởi phát triệu chứng, 48% số BN được điều trị với cytoflavin trong vòng 24 giờ đầu sau 
nhập viện và điều trị liên tục cho đến ngày thứ 10, bên cạnh các điều trị khác theo phác đồ chuẩn. 
Kết quả cho thấy sau 20 ngày nhóm được điều trị với cytoflavin có điểm NIHSS giảm nhiều hơn 
1,6 lần so với nhóm chứng (p < 0.08); và làm giảm được tỷ lệ tử vong 1,3 lần (31,9% ở nhóm 
cytoflavin so với 41.8% ở nhóm chứng, p < 0.09). 


Cerebrolysin đã cho thấy tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh trong các thử nghiệm tiền lâm sàng 
và các thử nghiệm lâm sàng nhỏ trên các bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp. Trên cơ sở 
đó, nghiên cứu CASTA (Cerebrolysin Acute Stroke Treatment in Asia), một nghiên cứu lâm sàng 
pha IV, ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm chứng, cỡ mẫu lớn được tiến hành trên 1,070 bệnh nhân 
châu Á bị đột quy thiếu máu não cấp khởi phát trong vòng 12 giờ sau đột quy. Các bệnh nhân 
được phân nhóm ngẫu nhiên vào hai nhóm: điều trị với Cerebrolysin 30mg và với giả dược (nước 
muối sinh lý). Tiêu chí chính của nghiên cứu là hiệu quả của Cerebrolysin được đánh giá theo 
thang điểm NIHSS, thang điểm Barthel và thang điểm mRS; ngoài ra, tính an toàn, sự dung nạp 
của thuốc đánh giá dựa vào các tác dụng ngoại ý. Kết quả trung tính của nghiên cứu cho thấy 
không có sự khác biệt về tiêu chí chính giữa hai phân nhóm. Tuy nhiên kết quả từ các phân tích 
dưới nhóm cho thấy thang điểm NIHSS và thang điểm mRS ở các bệnh nhân đột quy thiếu máu 
não vừa và nặng (NIHSS >12) được điều trị bằng Cerebrolysin có kết quả khả quan hơn so với 
nhóm chứng. Trong phân nhóm này tỷ lệ tử vong tại thời điểm 90 ngày sau nghiên cứu cũng 
thấp hơn so với nhóm chứng (10.5% so với 20.2%). Tiếp theo, nghiên cứu CARS, một nghiên 
cứu ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm chứng khác cũng được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của 
Cerebrolysin đối với phục hồi vận động chi trên của bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp trong 
vòng 24-72 giờ sau khởi phát triệu chứng dựa vào thang điểm ARAT (Action Research Am Test). 
Kết quả nghiên cứu cho thấy chức năng vận động của chỉ trên cải thiện đáng kể ở nhóm được 
điều trị với Cerebrolysin (P<0.001). Tương tự đối với phân nhóm bệnh nhân đột quy thiếu máu 
não cấp NIHSS >12, Cerebrolysin cũng cho thấy kết cục tốt hơn tại thời điểm 90 ngày sau đột 
quy (NIHSS giảm 3 điểm so với nhóm chứng). Ngoài ra, điều trị với Cerebrolysin được cho là an 
toàn và dung nạp tốt. Cần ghi nhận thêm, cả hai nhóm trong. nghiên cứu CARS đều được can 
thiệp với việc kết hợp phục hồi chức năng chủ động. Việc hỗ trợ phục hồi chức năng sớm có 
thể đóng vai trò cải thiện chức năng vận động đáng kể khi đánh giá kết cục của bệnh nhân dột 
quy tại thời điểm 90 ngày. 


Vinpocetine là một thuốc bảo vệ thần kinh có hiệu quả trong đột quy thiếu máu cục bộ cấp tính 
trong một số thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng. Nghiên cứu ngẫu nhiên, nhãn mở, đa trung 
tâm, có đối chứng trên 610 bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp nhằm đánh giá hiệu quả và 
an toàn của vinpocetin đường tĩnh mạch trong đột quy thiếu máu não cấp tính. Kết quả cho thấy 
điểm số MMSE (p=0.008), NIHSS (p<0.001) và BI (o=0.004) cao hơn đáng kể ở nhóm sử dụng 
vinpocetin 90 ngày sau khi điều trị, cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa về chức năng nhận thức, 
chức năng thần kinh, và chất lượng sống (QOL) ở nhóm sử dụng vinpocetin so với nhóm chứng. 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Những tác dụng này của vinpocetin được duy trì theo thời gian (p<0.001) tại thời điểm 7, 14 và 
90 ngày sau khi điều trị. Doppler xuyên sọ (TCD) cho thấy lưu lượng máu não tăng đáng kểkhi sử 
dụng vinpocetin so với nhóm chứng. Không có sự khác biệt đáng kể nào về độ an toàn được ghi 
nhận giữa hai nhóm. Năm 2022, phân tích gộp được thực hiện bởi Panda và cộng sự, với mục 
đích đánh giá sự hiệu quả và an toàn của Vipocetine trong đột quy thiếu máu cục bộ cấp tính. 
Nghiên cứu bao gồm 4 nghiên cứu lâm sàng có đối chứng giả dược, ngẫu nhiên mù đôi/nhãn 
mở, với số lượng 601 bệnh nhân sử dụng Vinpocetine và 236 bệnh nhân sử dụng giả dược. Số 
bệnh nhân tử vong hoặc tàn tật thấp hơn ở nhóm dùng vinpocetine so với nhóm giả dược ở cả † 
và 3 tháng (p lần lượt là 0.04 và O.02). Mức độ khuyết tật của bệnh nhân sau 1 tháng và 3 tháng ở 
nhóm vinpocetine cũng thấp hơn so với nhóm giả dược (p=0.001 và 0,04, tương ứng). Thay đổi 
trong điểm kiểm tra trạng thái tinh thần so với ban đầu cũng tốt hơn ở nhóm vinpocetine so với 
nhóm giả dược (p=0.04). Vinpocetine cho thấy sự an toàn với chỉ 3/660 (0,5%) có biến cố bất lợi 
cấp cứu trong điều trị, nhưng một vài trường hợp không liên quan tới vinpocetine. 


Citicoline là một phospholipid có tác dụng ổn định màng tế bào, đã được nghiên cứu qua nhiều 
thử nghiệm lâm sàng với hơn 11,000 bệnh nhân có các rối loạn thần kinh khác nhau bao gồm 
đột quy thiếu máu não cấp. Nghiên cứu ICTUS (The International Citicoline Trial on Acute Stroke), 
một nghiên cứu ngẫu nhiên, đa trung tâm được tiến hành ở các trung tâm đột quy châu Âu gồm 
2,298 bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp mức độ vừa hoặc nặng (NIHSS >7), trong vòng 24 
giờ sau khởi phát triệu chứng được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm điều trị với Citicoline và nhóm 
chứng. Tiêu chí chính của nghiên cứu dựa vào †est đánh giá gộp bao gồm thang điểm NIHSS 
(0-1), chỉ số Barthel (95-100), thang điểm mRS (0-1) tại thời điểm 90 ngày sau đột quy. Nghiên 
cứu không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa về khả năng hồi phục giữa hai nhóm (P=0.364). Tuy 
nhiên, các phân tích dưới nhóm cho thấy Citicoline khá an toàn, có thể có lợi ở những bệnh nhân 
đột quy cấp và có lợi nhất đối với đột quy vừa (NIHSS <14), bệnh nhân lớn hơn 70 tuổi, và bệnh 
nhân không được điều trị bằng rtPA. 

Choline albphoscerate tăng cường quá trình tổng hợp acetylcholine và phospholipids của màng 
nơron thần kinh; phòng ngừa các biến đổi thần kinh, nâng cao khả năng nhận biết và trí nhớ, 
phục hồi chức năng thần kinh do các tổn thương não có liên quan đột quy. Một nghiên cứu mở, 
đa trung tâm của tác giả Barbagallo và cộng sự điánh giá hiệu quả và tính an toàn của choline 
alfoscerate trên điều trị triệu chứng tâm thần kinh qua thang điểm Mathew trên 2,044 bệnh nhân 
đột quy thiếu máu não cấp trong vòng 10 ngày trước đó. Kết quả cho thấy sau 4 tuần điều trị với 
choline alfoscerate, tỷ lệ cao bệnh nhân cải thiện có ý nghĩa thống kê trình trạng bệnh từ nặng 
(điểm Mathew =< 65) sang nhẹ (điểm Mathew > 68) và có sự dung nạp tốt với tỷ lệ tác dụng 
phụ thấp, ở mức độ nhẹ. Trong một phân tích tổng hợp của tác giả Getu Gamo Sarago, choline 
alphoscerate có hiệu quả trong việc cải thiện chức năng thần kinh, phục hồi chức năng và mang 
lại kết cuả tích cực về các hoạt động sống hàng ngày ở bệnh nhân sau cơn đột quy cấp tính. 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh đối với bệnh nhân đột quy thiếu lla B 
máu não cấp được đánh giá là an toàn và dung nạp tốt. 


Các thuốc bảo vệ thần kinh có thể có lợi cho bệnh nhân đột quy llb B 
thiếu máu não cấp, đặc biệt đối với các bệnh nhân đột quy mức 
độ vừa và nặng. ' 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí "nh 


NVHd 


&© 


IV. THIẾT LẬP TRUNG TÂM ĐỘT QUY VÀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI 


TIẾN CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC ĐỘT QUY 


Khuyến cáo 


Bệnh nhân cần được vận chuyển nhanh chóng tới đơn vị đột quy 
gần nhất. 


Cần phát triển hệ thống chăm sóc đột quy khu vực, nên bao gồm 


a.Các cơ sở y tế cung cấp chăm sóc cấp cứu đột quy ban đầu 
bao gồm việc sử dụng tiêu sơi huyết tĩnh mạch, gồm các đơn vị 
đột quy, các trung tâm đột quy, và các cơ sở khác. 


b.Các trung tâm đột quy hoàn chỉnh có thể điều trị can thiệp nội 
mạch và chăm sóc toàn diện, nơi có thể tiếp nhận nhanh các 
bệnh nhân chuyển đến khi cần. 


=—=i-— 


1. Đơn vị chăm sóc đột quy chuyên biệt 


Khuyến cáo 


Cần thực hiện chế độ chăm sóc đột quy chuyên biệt và toàn diện 
trong đơn vị đột quy, bao gồm phục hồi chức năng. J 


Loại 


Mức độ 


Các bệnh nhân nghỉ ngờ viêm phổi hoặc nhiễm trùng tiểu cần phải 
được điều trị kháng sinh thích hợp. 


Cần điều trị kháng đông tiêm dưới da cho các bệnh nhân không 


dịch chuyển được để dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu. lÑ 


Cần sử dụng phiếu chỉ định chăm sóc chuẩn hoá để cải thiện điều 
trị chung. 


Sàng lọc nuốt cần được hoàn tất càng sớm càng tốt, nhưng 
không được làm trì hoãn quyết định tái thông cấp. 

Lý tưởng nhất là sàng lọc nuốt được thực hiện trong vòng 24 giờ 
kể từ lúc tới bệnh viện. 


Cần đánh giá nuốt trước khi cho bệnh nhân ăn, uống, hoặc uống thuốc. 


Các bệnh nhân không ăn uống được bằng đường miệng cần 
được đặt sonde mũi-dạ dày, mũi-tá tràng, hoặc mở dạ dày ra da 


lực nội soi (PEG) để duy trì dịch và dinh dưỡng đồng thời với nỗ 


Cần cho dịch chuyển sớm với các bệnh nhân không quá nặng, 
kết hợp các biện pháp khác để phòng ngừa các biến chứng cấp. 


Cần điều trị các bệnh kèm theo. 


lực phục hồi chứng năng nuốt. r 


Cần khởi động sớm các can thiệp phòng ngừa tái phát đột quy. 


đ&) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


= 


nguy cơ nhiễm trùng tiểu liên quan catheter 


Khi cân nhắc giữa sonde mũữi-dạ dày và PEG cho các bệnh nhân lla ” B 

không ăn uống được, nên chọn sonde mũi dạ dày, trì hoãn PEG 
|cho đến sau 2-3 tuần tính từ lúc khởi phát. 

Có thể dùng thiết bị ép khí ngắt quãng cho những người không thể lla B 
| dùng kháng đông phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu. 

Đặt sonde tiểu thường quy không được khuyến cáo do gắn với lII C 
—> cơ nhiễm trùng tiểu liên quan catheter. 

Đặt sonde tiểu thường quy không được khuyến cáo do gắn với lÏ G 


2. Điều trị biến chứng thần kinh cấp 


Khuyến cáo 


Các bệnh nhân có nhồi máu não lớn có nguy cơ cao bị biến chứng 

phù não và tăng áp lực nội sọ. Cần theo dõi dấu chứng thần kinh 

diễn tiến nặng trong những ngày đầu tiên và áp dụng những biện 
pháp làm giảm nguy cơ phù não. 

lan thuật giải ép và lấy máu tụ cho phù não ác tính bán cầu đại 

não là phương pháp hiệu quả và cứu mạng. 


Loại 


Mức độ 


Khuyến cáo áp dụng cho các bệnh nhân < 60 tuổi. 


Cơn động kinh tái phát sớm sau đột quy cần được xử trí tương tự 


nhân nhồi máu não ác tính diễn tiến nặng lên, sự hữu ích của các 
biện pháp này chưa được xác lập. 


Ï B 
như động kinh triệu chứng cấp kháo, thuốc chống động kinh được 
lựa chọn dựa trên các đặc tính cụ thể của bệnh nhân. 
Dẫn lưu não thất hữu ích ở những bệnh nhân có đầu nước cấp Ï 6 
thứ phát sau đột quy. 
Các điều trị nội khoa tích cực được khuyến cáo cho các bệnh | G 


Corticosteroid không được khuyến cáo sử dụng điều trị phù não 
và tăng áp lực nội sọ do đột quy thiếu máu não, do thiếu bằng 
chứng về tính hiệu quả và tiềm năng tăng nguy cơ nhiễm trùng. 


Không khuyến cáo sử dụng thuốc chống co giật dự phòng (khi 


chưa có co giật). 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí " 


NỘI DUNG KHUYẾN CÁO 


I. Tổ chức phục hồi chức năng đột quy 
1. Đánh giá ban đầu phục hồi chức năng sau đột quy 
2. Phục hồi chức năng sau đột quy cho bệnh nhân nội trú 
3. Phục hồi chức năng sau đột quy trong cộng đồng 
II. Phòng ngừa và điều trị một số biến chứng của đột quy 
1. Phòng ngừa loét tì đè 
2. Phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu 
3. Rối loạn cơ vòng 
II. Phục hồi chức năng chỉ trên 
1. Trị liệu chỉ trên sau đột quy 
2. Tầm vận động và co cứng cơ chỉ trên. 
3. Điều trị đau vai. 
IV. Phục hồi chức năng chỉ dưới - . 
1. Di chuyển, thăng bằng và thay đổi tư thế. ˆ 
2. Cö cứng ©ơ chỉ dưới sau đột quy. - 
3.. Phòng ngừa và kiểm soát vấn đề té ngã. _ 
-V. Các thuốc bảo vệ - dinh dưỡng thần kinh _ 
VI. Kiểm soát rối loạn nuốt và suy dinh dưỡng 
1.. Đánh giá và kiểm soát rối loạn nuốt. 
2. - Đánh giá và kiểm soát suy dinh dưỡng. 
VII. Suy giảm nhận thức sau đột quy 
VIII. Phục hồi chức năng ngôn ngữ và giao tiếp 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí ch 672 


I. TỔ CHỨC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỘT QUY 


1. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU ĐỘT QUY 


Chăm sóc toàn diện đột quy trong những ngày đầu và tuần đầu sau đột quy cấp tính có ảnh 
hưởng tích cực lên kết cục. Cần đánh giá toàn diện về hoạt động chức năng và nhận thức 
để lập một kế hoạch PHCN cho từng bệnh nhân. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân PHCN đột 
quy được trình bày trong bảng 1. 

PHCN được thực hiện bởi một đội liên chuyên khoa có kinh nghiệm (bao gồm bác sĩ, điều 
dưỡng PHCN, chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên viên trị liệu ngôn ngữ-lời nói, chuyên viên 
trị liệu nghề nghiệp ...). Bác sĩ có vai trò hàng đầu trong quản lý và điều phối việc chăm sóc 
dài hạn bệnh nhân sau đột quy bao gồm khuyến cáo chương trình phục hồi chức năng cho 
từng bệnh nhân!2. 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Tất cả bệnh nhân bị đột quy cấp cần được đánh giá để xác định độ nặng của đột 
quy và nhu cầu PHCN sớm. 
XuUYNNNẶI 


Tất cả bệnh nhân đột quy cấp nhập viện cần được đánh giá ban | A 
đầu càng sớm càng tốt bởi các chuyên viên PHCN. 
a. . Đội PHCN nên bao gồm bác sĩ lý liệu pháp, chuyên viên PHCN | A 


đột quy, chuyên viên trị liệu nghề nghiệp, chuyên viên trị liệu 
vận động, chuyên viên trị liệu ngôn ngữ-lời nói, điều dưỡng, 


chuyên gia dinh dưỡng... . 

——' "m———————_—_- ' - 
Sử dụng các công cụ đánh giá tiêu chuẩn được công nhận như la B 
Modified Rankin Scale (mRS), Barthel Index of Activities of Daily Living 
(BI), NIHSS, FMA ... ° 


Bảng 1: Tiêu chuẩn chọn bệnh PHCN đột quy 


Í Tiêu chuẩn chọn bệnh chung. 


Tất cả bệnh nhân đột quy cấp hoặc gần dây cần điều trị để cải thiện chức năng. 


Bệnh nhân ổn định về y tế. 


Bệnh nhân có thể tham gia chương trình PHCN. 
Lễ 


Bệnh nhân có thể cải thiện chức năng nếu được điều trị PHCN. 


Không hoặc chưa tiến hành điều trị PHCN cho bệnh nhân: 

» . Suy giảm nhận thức nặng làm bệnh nhân không thể học và tham gia điều trị; 

» - Bất thường hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và người khác (kích động ...); 
» . Bệnh giai đoạn cuối với thời gian sống còn ngắn; 

» . Không hợp tác. 


2. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỘT QUY CHO BỆNH NHÂN NỘI TRÚ 


Bệnh nhân được phục hồi chức năng tại bệnh phòng điều trị, tại khoa phục hồi chức năng 
trong bệnh viện. Sau khi được ra viện, phục hồi chức năng được tiến hành tại các đơn vị 
phục hồi chức năng ngoại trú, các cơ sở điều dưỡng, tại nhà!. 


Thời điểm bắt đầu PHƠCN, cường độ và môi trường PHCN là yếu tố tiên đoán có ý nghĩa 
kết cục của bệnh nhân sau đột quy. Nghiên cứu AVERT trên 2014 người trưởng thành so 
sánh hiệu quả của phác đồ vận động cường độ cao kết hợp rời giường sớm trong vòng 
24 giờ sau khởi phát đột quy với chăm sóc thường quy trên mRS tại thời điểm 3 tháng sau 
đột quy. Tỷ lệ kết cục chức năng tốt (mRS 0 - 2) thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm vận 
động rất sớm (46% so với 50%; OR hiệu chỉnh = 0,73, KTC 95% 0,59 - 0,90, p = 0 ,004!)!. 
Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng nên được thực hiện sớm, thưởng 24 - 48 giờ sau đột 
quy khi tình trạng bệnh nhân ổn định'. 


Một khi tình trạng bệnh nhân ổn định, cường độ và thời gian trị liệu có liên quan cải thiện kết 
cục chức năng5ê. .Wang và cộng sự (2013) hồi cứu 360 bệnh nhân PHCN nội trú nhận thấy 
trị liệu phối hợp. gồm vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp và ngôn ngữ lời nói > 3 giờ mỗi ngày 
và 5 ngày mê :cải thiện kết cục chức: năng f L0. với trị liệu <3 giờ. mỗi ngày . Trị 
liệu đa yếu tố:bát 


4g Cường, độ, thời gian trị: liệu thích cc để đạt sự hồi phục tốt tnhất mà | B 
bệnh nhân: bi nạp được . 


ƑC 2 NĂNG SAU ĐỘT QUY TRONG CỘNG ĐỒNG 


Các hình thức đều t trị PHGN tùy thuộc vào các chương trình PHCN sẵn có tại từng cộng 
đồng. Phân tích gộp The Outpatlent Service Trialists (2002) cho thấy “PHCN ngoại trú 
chuyên biệt" làm giảm tỷ lệ kết cục xấu (OR = 0,72, KTC 95% 0,57 - 0,92; p = 0.009) và 
làm cải thiện hoạt động sống hàng ngày (SMD = 0,14, KTC 95% 0,02-0,25; p = 0.02) so 
với chăm sóc thông thường (không có các điều trị bổ sung). Mỗi 100 bệnh nhân đột quy 
có di chứng được điều trị PHCN thì có 7 bệnh nhân (KTC 95% 2 — 11) không phải chịu kết 
cục xấu, so với 37,5% có kết cục xấu nếu không điều trị. PHCN trong cộng đồng cho thấy 
hiệu quả tương đương PHCN trong bỆnHỗ viện, giảm chỉ phí và tăng sự hài lòng của người 
chăm sóc'?, 


Khuyến cáo Loại Mức độ 
Ầ 


Bệnh nhân đột quy cấp khi xuất viện nên tiếp tục được điều trị PHCN 
tại các đơn vị PHCN ngoại trú, các cơ sở điều dưỡng, hoặc tại nhà 
nếu có chỉ định. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Mình ©® 


NVHd 


® 


PHẦN k-b 


II. PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG CỦA ĐỘT QUY 


1. PHÒNG NGỪA LOÉT TÌ ĐÈ 


Yếu liệt, rối loạn cảm giác, rối loạn ý thức làm tăng nguy cơ cứng khớp và loét. Loét tì đè 
còn do suy giảm tuần hoàn ngoại biên, tuổi cao, bí tiểu tiện. Cơ sở cho các khuyến cáo' '*. 


Khuyến cáo Loạ Mức độ 


Đánh giá nguy cơ loét tì đè bằng thang điểm Braden soale'$. 


Các biện pháp phòng ngừa gồm giảm ma sát da, giảm áp lực trên | G 
da, tránh ẩm ướt, đảm bảo đủ dinh dưỡng và đủ nước. Các biện 

pháp chuyên biệt hơn gồm xoay trở thường xuyên ít nhất mỗi 2 giờ, 

vệ sinh thân thể tốt, nằm nệm thích hợp, xe lăn thích hợp. 


2. PHÒNG NGỪA HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU 

Tất cả bệnh nhân đột quy nên được đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch (HKTM). Bệnh 
nhân có nguy cơ cao là những người không thể vận động một hoặc cả hai chỉ dưới; không 
thể tự đi lại; có tiền sử bị HKTM; mất nước; và có bệnh đi kèm như ung thư. Bằng chứng 
cho các khuyến cáo1*.1516:17 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Bệnh nhân có nguy cơ thuyên. tắc HKTM cao nên được bắt đầu điều | A 
trị THỦ ngừa ngay lập tức nếu Tu ng có s IN chỉ định, bằng thiết 


Nên dùng NgiETm trọng lượng phân tử thấp cho cáo bệnh nhân A 
bị đột quy TMNCB cấp có nguy cơ thuyên tắc HKTM cao; heparin 
không phân đoạn nếu bệnh nhân bị suy thận. 


Nếu chọn dùng thiết bị ép khí ngắt quãng thì nên ¡dùng càng lIb B 
sớm càng tốt trong vòng 24 giờ đầu sau khi nhập viện. 


Không khuyến cáo chỉ đơn thuần dùng vớ thun ép chống thuyên tắc. lIl A 


Bệnh nhân xuất huyết. não có nguy cơ thuyên tắc HKTM cao có thể llb ® 
được điều trị sau 48 giờ sau khởi phát đột quy, sau khi đánh giá nguy cơ 
và theo dõi hình ảnh học sọ não cho thấy khối máu tụ ổn định. 


3. RỐI LOẠN CƠ VÒNG !19:20.2122 


Khuyến cáo ai Mức độ 


Nên tránh đặt thông tiểu do nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu. 


Nếu đặt thông tiểu thì nên rút càng sớm càng tốt. 


Tập bàng quang ở bệnh nhân tiểu không tự chủ: định giờ và nhắc lla B 
nhở bệnh nhân di vệ sinh, tập cơ đáy chậu. 


N70 Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Nên thông tiểu ngắt quãng dựa trên thể tích nước tiểu tồn lưu. | | | B | 


[ Xe ~ .ˆ ˆ 
Tập đường ruột ở bệnh nhân bị táo bón kéo dài hoặc đi tiêu không lla | B 
kiểm soát. | | 


III.PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHI TRÊN 


Sau đột quy, chức năng của tay và bàn tay thường giảm sau đột quy làm hạn chế hoạt 
động sống hàng ngày. Nhiều kỹ thuật trị liệu mang lại hiệu quả đáng kể trong cải thiện chức 
năng chí trên 72245, 


Bước đầu tiên là thúc đẩy bệnh nhân tham gia vào các bài tập vận động thụ động và chủ 
động để tăng cơ lực chỉ bị liệt. 

.ế tiếp là thực hiện các bài tập tác vụ (task) các hoạt động cơ bản hàng ngày để giúp bệnh 
thân tự lập. Tác vụ (task) là một bài tập chức năng cụ thể, ví dụ như đứng lên - ngồi xuống, 
tác vụ thăng bằng đứng và với lấy vòng vào móc, cầm muỗng, múc hột rồi đưa lên miệng, 
bỏ bị từ bịch này sang bịch kia... Tập tác vụ dựa trên cơ sở rằng việc tập luyện một hoạt 
động chức năng giúp việc thực hiện hoạt động chức năng đó ngày càng tốt hơn nhờ học 
và học lại cùng một kỹ năng vận động ?527. Một phân tích gộp cho thấy các bài tập vận 
động bao gồm tập tầm vận động có thể làm giảm phù tay?. Một phân tích gộp cho thấy 
một chương trình trị liệu bao gồm tập tăng sức cơ (strengthening exercise) hoặc tập kháng 
lực (resistance exercise) giúp cải thiện chức năng vận động trong giai đoạn đột quy cấp và 
mạn”. 


Trị liệu vận động bắt buộc bên liệt dựa trên cơ sở việc hạn chế sử dụng chi bên lành và 
tăng sử dụng chỉ bên bệnh sẽ giúp cải thiện hoạt động chức năng của chỉ bên bệnh?951.3⁄, 
Phác đồ gồm > 2 giờ tập chủ động mỗi ngày trong 2 tuần kết hợp hạn chế dùng chỉ lành > 
6 giờ mỗi ngày. Kích thích điện thần kinh-cơ (neuromuscular electrical stimulation, NMES) là 
dùng kích thích điện để hoạt hóa các cơ thông qua kích thích lên các dây thần kinh ngoại 
biên còn nguyên vẹn. Kích thích điện chức năng (Functional Electrical Stimulation, FES) là 
sử dụng kích thích điện thần kinh-cơ để thúc đẩy các hoạt động chức năng?53“55, Trị liệu 
gương (mirror therapy) sử dụng hình ảnh thị giác để tạo ra các kích thích thị giác lên vỏ não 
vận động bên tổn thương từ sự quan sát cử động của chỉ lành mà qua gương được xem 
như là từ chỉ bên bệnh”, Các trị liệu kích thích cảm giác (kích thích điện thần kinh qua da 
(TENS), châm cứu ...) hổ trợ các bài tập PHCN chi trên có bằng chứng chưa thống nhất: 
24041, Hoạt hóa thần kinh X bằng dòng diện qua điện cực ngoài da hoặc cấy bên trong có 
hiệu quả bảo vệ thần kinh trên mô hình động vật thông qua điều hòa con đường kháng viêm 
cholinergic, ức chế phòng thích các cytokine tiền viêm. Kích thích thần kinh X kết hợp vật lý 
trị liệu là một can thiệp an toàn và giúp cải thiện chức năng vận động chi trên'2, 

2 loại kỹ thuật kích thích não bằng xung diện từ thường dùng trong PHCN là kích thích từ 
trường xuyên sọ lặp lại (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) và kích thích điện 
trực tiếp xuyên sọ (transcranial direct current stimulation, tDCS). Kích thích từ trường Xuyên 
sọ lặp lại hoạt hóa hoặc ức chế những vùng mục tiêu trên não tùy theo thông số kích thích, 
giúp điều hòa hoạt động của tế bào thần kinh, tuy nhiên bằng chứng về hiệu quả cải thiện 
vận động bàn và cánh tay, hoạt động cầm, nắm đồ vật còn chưa thống nhất nên chưa được 
khuyến cáo áp dụng thường quy mà chỉ trong phạm vi các nghiên cứu*3.1445, 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh KT 


NVHd 


@ 


PHẦN GÌ) ñ 


1. TRỊ LIỆU CHI TRÊN SAU ĐỘT QUY 


Khuyến cáo 
Các nguyên tắc chung 


Loại 


Cần thiết phải tập luyện sử dụng chỉ bị ảnh hưởng bằng những bài | A 
tập tác vụ chuyên biệt (ví dụ gấp, cài nút, rót, cầm muỗng, múc 


Mức độ 


ăn, nâng ....). 
Lựa chọn các trị liệu chuyên biệt: tùy thuộc vào độ nặng của khiếm khuyết. 


Nên dùng trị liệu vận động bắt buộc bên liệt (constraint-induced 
movement therapy) cho các bệnh nhân có cử động duỗi cổ tay chủ 
động > 20 độ và duôi ngón chủ động > 10 độ, khiếm khuyết cảm giác 
[và nhận thức tối thiểu. 


lla 


Nên tập tầm vận động (thụ động và chủ động có hổ trợ), với tư thế 
chỉ trên thích hợp và an toàn trong phạm vi thị trường của bệnh nhân. 


lla 


Nên dùng kích thích điện thần kinh-cơ (NMES) cho các nhóm 
cơ liên quan đến tác vụ khi sức cơ < 2/5 hoặc cho người bị bán trật 
khớp vai. 


Nên dùng Kích thích điện chức năng (FES) dối với các cơ cổ tay 
và căng tay để cải thiện khiếm khuyết vận động và hoạt động chức 
năng. 


lla 


Gươnng trị liệu (mirror therapy) hổ trợ trị liệu vận động cho một số 
bệnh nhân nhất định giúp cải thiện chức năng vận động chỉ trên và 
hoạt động sống hàng ngày. 


trên kém đến trung bình trong giai đoạn hồi phục bán cấp và mạn 
tính. 


lla 


Nên xem xét tập tăng sức cơ cho những người có chức năng chỉ 


lla 


— 


Có thể xem xét trí liệu kéo dãn trước khi tập các bài tập tác vụ. 


Có thể xem xét trị liệu hổ trợ bởi robot, thực tế ảo kết hợp với các 
trị liệu thường quy. 


Trị liệu kích thích cảm giác (kích thích điện thần kinh qua da 
(TENS), châm cứu) có thể là trị liệu hổ trợ trong cải thiện vận động 
chức năng chỉ trên dù bằng chứng chưa thống nhất 


Bệnh nhân yếu cơ nhẹ - trung bình có thể xem xét kích thích điện 
thần kinh X qua da hổ trợ cho các trị liệu thường quy. 


llb 


2. TÂM VẬN ĐỘNG VÀ CO CỨNG CƠ CHI TRÊN 


Co cứng cơ (spasticity) gây giảm biên độ vận động khớp, cứng khớp, co rút, hạn chế các 
hoạt động như vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, gây đau; làm tăng gánh nặng cho người 
_ chăm sóc và giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhận. Tỷ lệ co cứng cơ sau đột quy 


c72) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


là 25% - 43% sau năm đầu. Sử dụng nẹp tay khi nghỉ, tập tầm vận động, kéo dân nhằm 
phòng ngừa và cải thiện co rút chưa có bằng chứng rõ ràng”®. Kích thích điện thần kinh-cơ 
(NMES) kết hợp với vật lý trị liệu cải thiện tình trạng co cứng cơ nhưng chưa đủ bằng chứng 
cho thấy cải thiện dáng đi và chức năng bàn tay”. Tiêm botulinum toxin làm giảm co cứng 
cơ chỉ trên sau đột quy đánh giá bằng thang điểm Ashworth và được khuyến cáo là một 
biện pháp điều trị tích cực co cứng cơ sau đột quy“?. Botulinum toxin không cải thiện hoạt 
động chức năng của chỉ nhưng có thể cải thiện tư thế chủ động hay thụ động của chỉ tạo 
điều kiện dễ dàng hơn cho hoạt động mặc quần áo và vệ sinh cá nhân. 


Thuốc dãn cơ uống, gồm baclofen, tizanidine, tolperison có hiệu quả giảm co cứng cơ toàn 
thể, nhưng tác dụng bất lợi thường gặp là buồn ngủ và mệt mỏi°'°. Một nghiên cứu ngẫu 
nhiên, mù đôi so sánh tolperison liều 300 - 900mg/ngày trong 12 tuần đối chứng giả dược 
trên 120 bệnh nhân co cứng cơ sau đột quy cho thấy tolperisone làm giảm điểm Ashworth 
trung bình 1,03 + 0,71 so với giả dược 0,47 + 0,54 có ý nghĩa thống kê (p < 0,001), tỷ lệ 
giảm ít nhất 1 điểm Ashworth ở nhóm dùng tolperisone cao hơn so với nhóm dùng giả 
dược (78,3% so với 45%, p < 0,001), hiệu quả trên chức năng và đánh giá chung cũng tốt 
hơn, tác dụng phụ ít hơn nhóm giả dược và hầu hết nhẹ - trung bình”°. Một nghiên cứu so 
sánh tolperisone với baclofen về hiệu quả và tính an toàn trên 150 bệnh nhân. Cả hai nhóm 
đều có cải thiện về trương lực cơ (điểm Ashwonth hiệu chỉnh), sức cơ và chức năng (điểm 
Barthel Index) vào tuần thứ 6. Không có sự khác biệt giữa 2 nhóm về cải thiện trương lực 
cơ, nhưng nhóm dùng tolperisone cải thiện chức năng nhiều hơn và ít tác dụng phụ, dễ 
dung nạp hơn nhóm dùng baclofen5“. 


Khuyến cáo Loại Mức độ 
Tiếm botulinum †oxin vào các cơ chỉ trên để làm giảm co cứng | A 


cơ, cải thiện biên độ vận động, tạo thuận lợi cho các hoạt động mặc 
quần áo, vệ sinh cá nhân, và giảm đau. 


Nên dùng thuốc uống để điều trị co cứng cơ toàn thể: lia B 
a. Tizanidine, Baclofen, Iolperisone. 
b._ Tránh dùng Benzodiazepine do tác dụng phụ gây ngủ. 


Không nên dùng kích thích điện thần kinh-cơ đơn thuần mà cần llb B 


kết hợp với trị liệu PHCN chuẩn 
: TT 
Có thể phòng ngừa và điều trị co cứng và co rút bằng tư thế chống |_ Ilb @ 
co cứng, tập tầm vận động khớp, và/hoặc kéo dãn. | 
: „ 8 
Không khuyến cáo sử dụng nẹp một cách thường quy dể phòng lII B 


ngừa co cứng cơ cổ tay và ngón tay. Men. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh đấm) 


NVHd 


@ 


PHẦN R3 ñ 


3. ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI DO LIỆT NỬA NGƯỜI VÀ HỘI CHỨNG ĐAU VÙNG PHỨC 
HỢP (complex regional pain syndrome, CRPS) 

Tỷ lệ đau vai sau đột quy có thể lên đến 29% bệnh nhân đột quy có liệt ⁄2 người trong năm 
đầu. Nguyên nhân có thể do liệt nửa người gây đau, tổn thương khớp và mô mềm thứ phát 
(bao gồm bán trật khớp). Đau vai có thể ngăn bệnh nhân thực hiện các bài tập PHCN, góp 
phần gây trầm cảm, mất ngủ và giảm chất lượng cuộc sống. Kích thích điện thần kinh cơ, 
kích thích điện chức năng có thể phòng ngừa và làm giảm đau vai và bán trật khớp vai khi 
được áp dụng trong giai đoạn đột quy cấp và bán cấp (liệt mềm)'5°°. Tiêm botulinum toxin 
A có thể cải thiện đau vai”. Tiêm corticosteroid trong khớp có thể làm giảm đau vai8°. Vị trí 
tiêm ở dưới mỏm cùng vai ở bệnh nhân đau vai do tổn thương hoặc viêm vùng dưới mỏm 
cùng vai (chóp xoay hoặc bao hoạt dịch mỏm cùng vai). Châm cứu kết hợp với trị liệu chuẩn 
an toàn và có thể cải thiện đau vai°, Có thể sử dụng các thuốc giảm đau thần kinh ở bệnh 
nhân có dấu hiệu và triệu chứng đau do thần kinh biểu hiện bằng sự thay đổi cảm giác ở 
vùng vai, tăng cảm đau, loạn cảm đau?!, 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Phòng ngừa đau vai do liệt nửa người và trật khớp vai °2.63.64.65.66.87 


Nên áp dụng biện pháp bảo vệ khớp từ giai đoạn sớm hay giai la ® 
đoạn liệt mầm: 

a.. Nâng đỡ tay và giữ tư thế thích hợp khi nghỉ. 

b.. Nâng đỡ và bảo vệ tay khi thực hiện động tác @&í dụ, dùng xe lăn 
có bàn hoặc băng treo tay, băng dán cố định vai, vận động có 
trợ giúp (tránh kéo tay bị liệt khi giúp bệnh nhân thay đổi tư thể). 

c.. Sau giai đoạn liệt mềm, không nên sử dụng băng treo tay (tạo 
tư thế gấp, hạn chế sử dụng cánh tay, ngăn đong đưa cánh 
tay, góp phần gây co rút, và ảnh hưởng dáng cơ thề). 


Có thể dùng kích thích điện thần kinh cơ ở bệnh nhân liệt mầm llb A 
để phòng ngừa và làm giảm bán trật khớp và đau vai. 
Không nên tập với ròng rọc qua đầu (overhead pulleys). lI| 
Không nên gấp vai hoặc dạng vai quá 90 độ, trừ khi xương vai xoay lên || 
trên và xương cánh tay xoay ngoài. 
Đội ngũ chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân và gia đình nên được giáo | R © 
dục để xử trí đúng tay bị liệt. 
Đánh giá đau vai do liệt nửa người 
Bao gồm đánh giá co cứng cơ, chỉnh hình cơ xương khớp, bán trật lla G 
khớp, cảm giác vùng vai (bao gồm mức độ đau). 

——] 
Xử trí đau vai do liệt nửa người 
Các thuốc giảm dau thông thường (aoetaminophen hoặc ibuprofer). lla @ 
Các thuốc giảm đau thần kinh ở bệnh nhân có dấu hiệu và triệu lla A 


chứng đau do thần kinh IR 


74) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


1. DI CHUYỂN, THĂNG BẰNG VÀ THAY ĐỔI TƯ THẾ 


Đột quy thường gây yếu liệt nửa người và ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng và di 
lại. Các mục tiêu PHCN cơ bản là đứng vững, thay đổi tư thế, và dĩ lại. Bệnh nhân có thể 
cần một số dụng cụ hổ trợ như gậy, khung tập đi, hoặc vẫn phải dùng xe lăn. Điều trị phối 
hợp các phương pháp tác động lên cơ chế sinh lý thần kinh kết hợp với tập vận động có 
hiệu quả cải thiện sự độc lập về chức năng hơn so với không điều trị hoặc dùng giả dược 
(khác biệt trung bình chuẩn SMD = 0,94; KTC 95% 0,08-1,80)5. 


Các bài tập tác vụ cải thiện khả năng thay đổi tư thế và di chuyển, gồm bài tập đi trên mặt 
đất và có thể kết hợp với lớp trị liệu vòng đa tác vụ (circuit class therapy)”9. Hình thức trị liệu 
vòng đa tác vụ (circuit class therapy) theo nhóm kết hợp các bài tập tác vụ tạo thành một 
vòng lặp lại là một phương pháp an toàn và hiệu quả cải thiện sự di chuyển sau đột quy'!. 
Tập đi bộ trên máy thảm lăn (treadmilll) có hay không có nâng đỡ trọng lượng cơ thể là một 
bài tập tác vụ chuyên biệt chi dưới giúp cải thiện tốc độ và chiều dài đi được so với không 
can thiệp”2”3”“. Một phân tích gộp các nghiên cứu gồm các bệnh nhân đột quy trong vòng 
3 tháng trước và không thể di lại cho thấy nhóm bệnh nhân tập đi có hổ trợ cơ học (tập trên 
máy thảm lăn, tập với rô bô ...) cho cải thiện dáng đi tốt hơn và sớm hơn so với tập dĩ trên 
mặt đất”°. Tập tăng sức cơ chỉ dưới giúp tăng tốc độ và khoảng đường đi được”. Các bài 
tập hiếu khí (aerobic exercises) hay còn gọi là tập vận động kết hợp tập hô hấp (cardio hay 
cardiorespiratory fitness) là các bài tập về sức bền trong đó các cơ hoạt động nhịp nhàng 
và phối hợp trong một thời gian dài và làm tăng nhịp tim và nhịp thở để cung cấp đủ oxy 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 75 


Các kỹ thuật kéo dẫn và vận động nhẹ nhàng. lla B 
—} — 
Có thể tiêm botulinum foxin vào cơ dưới vai và các cơ ngực để điều llb B 
Lri đau do co cứng cơ sau đột quy. : ¬ 
Có thể tiêm corticosteroid ở dưới mỏm cùng vai ở bệnh nhân đau vai lIb B 
do tổn thương hoặc viêm vùng dưới mỏm cùng vai (chóp xoay hoặc 
bao hoạt dịch mỏm cùng vai). 
L 
Có thể sử dụng băng dán cố dịnh vai llb B 
Lợi ích của châm cứu còn chưa được xác định | HD C 
Hội chứng đau vùng phức hợp (hội chứng vai-cánh tay)°° 
Phòng ngừa: tập tầm vận động chủ động, thụ động, hoặc chủ động lla C 
có trợ giúp. 
đl, 
Chẩn đoán dựa vào lâm sàng gồm đau và đau khớp bàn-ngón và lla C 
các khớp liên đốt gần bàn tay, có thể kèm phù mặt lưng các ngón, 
thay đổi dinh dưỡng da, HH. cảm giác đau, và hạn chế tầm vận 
động khớp. SỉĂ. — 
Xa hình xương 3 hổ trợ chẩn đoán. * lla Ũ 
Xử trí: corticosteroid uống, khởi đầu 30 — 50 É “ú trong 3 — 5 la B 
ngày, sau đó giảm liều dg 1 -2 tuần 


NVHd 


® 


cho quá trình trao đổi chất hiếu khí để tạo ra năng lượng. Các bài tập sử dụng trao đổi chất 
hiếu khí như đi bộ nhanh, chạy, đạp xe ... Các bài tập hiếu khí cải thiện chức năng cảm 
giác-vận động và phòng ngừa đột quy thứ phát”. Kích thích thính giác theo nhịp (rhythmic 
auditory stimulation) cải thiện vận tốc, số bước chân/phút, chiều dài sải chân và dáng đí cân 
đối”°. Không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy các thuốc ức chế tái hấp thu serotonin 
giúp cải thiện chức năng sau đột quy so với PHCN thường quy mà làm tăng nguy cơ gãy 
xương và có thể tăng nguy cơ co giật9. Các thử nghiệm lâm sàng lớn hơn đang tiến hành. 


Bằng chứng cho thấy các bài tập tác vụ lặp lại kết hợp nẹp chỉnh hình cổ chân, kích thích 
điện chức năng cải thiện rối loạn thăng bằng sau đột quy. Các bài tập tác vụ bao gồm di 
trên thảm lăn, trị liệu vòng đa tác vụ, bài tập thăng bằng thân người, ngồi xuống đứng dậy, 
thái cực quyền ...°9%', Tập hiếu khí cải thiện vận tốc và dáng đi2#3. Các bài tập kéo dài 
20 - 40 phút, 3 - 5 ngày trong tuần và 3 — 19 tuần?*. Chỉnh hình cổ chân-bàn chân ở một 
số bệnh nhân bị bàn chân rớt là biện pháp bù trừ giúp cải thiện vận động cổ chân, gối, cải 
thiện sự đi lại°. 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Các nguyên tắc chung 


== 
Bệnh nhân cần thực hiện tích cực những bài trị liệu tác vụ pbrvBg | | Ầ 
biệt phù hợp với độ khó tăng dần nhằm cải thiện kỹ năng thay đổi tư 
thế và di chuyển. 


Tập dáng đi chi dưới 


Các bài trị liệu tác vụ chuyên biệt chi dưới tăng dần về cường độ và | A 
độ khó cải thiện. các chức năng chỉ dưới như đi xa, đi nhanh và thay 

đổi tư thế từ ngồi sang đứng. 

Kết hợp các bài tập hiếu khí (aerobic exercises - tập vận động kết | lla A 


hợp tập hô hấp) với các bài tập tăng sức cơ để cải thiện khả năng dĩ 
lại và thực hiện các tác vụ vận động khác. 


Tập dĩ bộ trên máy thảm lăn (có hay không có nâng đỡ trọng lượng cơ|_ lla A 
thể) kết hợp tập đi bộ trên mặt đất làm tăng tốc độ và quãng đường 
đi được. 


Xem xét cho bệnh nhân không thể di chuyển hoặc khả năng di chuyển llb A 
kém tập dĩ trên máy thảm lăn có nâng đỡ trọng lượng cơ thể sớm 
Sau đột quy. 


Cần xem xét các bài tập tăng sức cơ cho những người có chức |_ Ilb B 
năng chi trên kém đến trung bình trong giai đoạn hồi phục bán cấp 
và mãn tính. 


Chưa đủ bằng chứng cho thấy lợi ích của châm cứu trong việc kích | llb B 
thích hồi phục vận động và dĩ lại. 

Kích thích điện chức năng cải thiện sức cơ và dáng đi dù có thểkhông |_ Ilb B 
bền vững 

Kích thích thính giác theo nhịp (thythmic auditory stimulation) cải thiện | lla B 


vận tốc và dáng di. 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Hiệu quả của fiuoxetine và các ức chế tái hấp thu serotonin khác, | llb B 
levodopa trong việc tăng cường hồi phục vận động còn chưa rõ. 


Không nên dùng thưởng quy các thuốc ức chế tái hấp thu serotonin II B 
nhằm làm giảm tàn phế 
Thăng bằng 
Cần thực hiện các bài tập thăng bằng bao gồm tập thân người/tập Ị A 
thăng bằng khi ngồi, tập thái cực quyền, tập với xe đạp tập, tập dĩ trên 
thảm lăn có nâng đố trọng lượng cơ thể, tập HE bằng đứng với lấy 
đồ, tập thăng bằng khi di chuyển trọng tâm . 
Tập hiếu khí (aerobic training) 

= 
Nên lồng các bài tập hiếu khí thích hợp cho từng bệnh nhân vào A (tăng 
chương trình PHCN toàn diện để tăng sức bền và giảm nguy cơ đột SứC 
quy tái phát. bền) 
Các bài tập hiếu khí kéo dài > 20 phút, > 3 lần trong tuần trong Tối B (giảm 
thiểu 8 tuần, nếu bệnh nhân dung nạp được thì tăng thêm 20 phút nguy cơ 
hoặc hơn sau mỗi đợt trị liệu, chưa tính đến giai đoạn khởi động và đột quy) 
giai đoạn thư giãn. IR 
Trị liệu hỗ trợ dáng đi 
Điều trị chỉnh hình cổ chân-bàn chân ở một số bệnh nhân bị bàn | A 
chân rớt là biện pháp bù trừ giúp cải thiện vận động cổ chân, gối, cải 
thiện sự dỉ lại. 
Kích thích điện thần kinh-cơ là biện pháp thay thế cho chỉnh hình |_ lla A 
cổ chân-bàn chân ở bệnh nhân bị bàn chân rớt. 


2. CO CỨNG CƠ CHI DƯỚI SAU ĐỘT QUY 


Có vài nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phòng ngừa hoặc điều trị co cứng cơ bằng cách 

huấn luyện tư thế chống co cứng, tập tầm vận động, nẹp và/hoặc kéo dãn chỉ dưới?°. Việc 

dùng Botulinum toxin type A (BTX- A) trong điều trị co cứng cơ chỉ dưới chưa được nghiên +4 
cứu nhiều như ở chỉ trên. Tiêm Botulinum †oxin A làm giảm co cứng, tăng tầm vận động 
và cải thiện dáng đi ở bệnh nhân co cứng cơ Sau đột quy. Tiêm botulinum toxin vào các 

cơ gấp lòng và xoay trong bàn chân làm giảm đáng kể co cứng cơ chỉ dưới đánh giá bằng 
thang điểm Ashworth?”. Botulinum toxin cũng giúp tăng vận tốc đi bộ?9, 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Tiêm botulinum toxin làm giảm co cứng cơ, tăng biên độ vận | A 
động, cải thiện dáng đi, giảm đau do co cứng cơ khu trú. 


Có thể dùng thuốc uống Tizanidine, Baolofen, Tolperisone để điều |  lla A 
trị co cứng cơ toàn thể. 


Có thể luyện tập tư: thế chống co cứng cơ, tập tầm vận động và/| Ilb B 
hoặc kéo dãn để phòng ngừa hoặc điều trị co cứng cơ. 


Nẹp cổ chân vào ban đêm và khi đứng để phòng ngừa co cứng cơ. llb C 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh Ấ) 


3. PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT TÉ NGÃ 


Nguy cơ té ngã tăng sau đột quy do yếu liệt chỉ dưới, giảm khả năng giữ thăng bằng, kh- 
iếm khuyết thị giác, suy giảm nhận thức và giảm cảm giác. Tỷ lệ té ngã trong vòng 6 tháng 
đầu sau xuất viện có thể đến 70%®°, Yếu tố nguy cơ té ngã gồm yếu chân, khiếm khuyết 
thăng bằng, thị giác, nhận thức, cảm giác, phụ thuộc về chức năng?'. Nhân viên y tế và 
người chăm sóc phải nhận diện và đánh giá nguy cơ té ngã và đề xuất các biện pháp can 
thiệp9299.% 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Tất cả bệnh nhân nên được đánh giá nguy cơ: té ngã. 


Lên kế hoạch phòng ngừa té ngã cho từng bệnh nhân. 

a. Giáo dục cho bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc các 
biện pháp. thận trọng để làm giảm nguy cơ té ngã. 

b.. Hướng dẫn cho bệnh nhân, gia đình và người chăm cách hỗ 
trợ bệnh nhân thay đổi tư thế và di chuyển. 

c.. Giáo dục bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc về kỹ năng 
trợ giúp bệnh nhân di lại, dùng giày dép thích hợp, kỹ năng 
thay đổi tư thế và kỹ năng sử dụng xe lăn. 

d.. Dùng thiết bị ngoài bảo vệ khớp háng cho bệnh nhân có nguy 
cơ té ngã cao. 


V. CÁC THUỐC BẢO VỆ, DINH DƯỠNG THẦN KINH 


Có nhiều quá trình bệnh sinh tồn tại một thời gian dài sau giai đoạn đột quy cấp tính như quá 
trình viêm, độc tính kích thích, stress oxy hóa, chết tế bào theo chương trình, phù não do 
tổn thương hàng rào máu-não. Nhiều tác nhân bảo vệ-dinh dưỡng thần kinh cho hiệu quả 
hứa hẹn trên mô hình động vật nhưng chỉ có một số có các hiệu quả nhất định qua những 
thử nghiệm lâm sàng trên người. 

Oytoflavin là một phức hợp gồm succinic acid, inosine, riboflavin (vitamin B2), nicotinamide 
(vitamin PP) có tính bảo vệ chuyển hóa của tế bào thần kinh và sửa chữa phục hồi. Nhóm 
bệnh nhân sử dụng cytoflavin từ ngày thứ nhất sau khởi phát đột quy có thể tích nhồi máu 
não nhỏ hơn so với nhóm dùng giả dược, nhờ đó giảm khiếm khuyết thần kinh và cải thiện 
hoạt động sống hàng ngày"°. Một nghiên cứu trên 100 bệnh nhân ở giai đoạn phục hồi sớm 
sau đột quy thiếu máu não cấp cho thấy nhóm dùng ocytoflavin kết hợp điều trị phục hồi 
chức năng cải thiện tốt hơn chức năng thần kinh (giảm điểm NIHSS 17,6% so với 10,8%, p 
< 0,05) và chức năng nhận thức (tăng điểm MMSE 5,8% so với 1,6%, p < 0,05) có ý nghĩa 
thống kê so với nhóm giả dược”°. Ở 1 thử nghiệm mù đôi đa trung tâm trên 600 bệnh nhân 
đột quy thiếu máu não được điều trị chuẩn trong 3 tuần đầu sau khởi phát, nhóm bắt đầu 
Sử dụng cytoflavin trong 6 - 24 giờ đầu sau khởi phát đột quy có tỷ lệ tử vong tại thời điểm 
120 ngày thấp hơn so với nhóm giả dược (9,3% so với 17,3%)°”. Cytoflavin giúp cải thiện 
triệu chứng chủ quan, tăng khả năng làm việc, cải thiện thăng bằng và dáng đi, nhận thức 
và trí nhớ, giấc ngủ, chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đột quy giai đoạn mạn tính qua các 
thử nghiệm lâm sàng”°. 

Cerebrolysin là một hỗn hợp các mảnh peptid bắt chước tác dụng của các yếu tố dinh 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


dưỡng thần kinh, tân tạo mạch, và có tính bảo vệ thần kinh. Cerebrolysin đã được chứng 
minh có hiệu quả và an toàn trên mô hình đột quy thực nghiệm. Một thử nghiệm lâm sàng 
mù đôi lớn trên người châu Á đánh giá hiệu quả và an toàn của Cerebrolysin trên bệnh nhân 
đột quy TMNCB cấp. 1070 bệnh nhân được dùng aspirin kết hợp với Cerebrolysin (30mL⁄ 
ngày) hoặc giả dược trong 10 ngày. Phân nhóm bệnh nhân có điểm NIHSS > 12 dùng 
Cerebrolysin có kết cục tốt hơn*°. Một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, tiến cứu, đa trung 
tâm khác công bố năm 2016 (CARS) trên 208 bệnh nhân đột quy được chia ngẫu nhiên 
dùng Cerebrolysin (3OmL/ngày) hoặc giả dược khởi đầu trong 24 - 72 giờ sau đột quy, 
dùng trong 21 ngày kết hợp với trị liệu PHCN. Kết quả cho thấy Cerebrolysin kết hợp với 
PHCN sớm cho hiệu quả cải thiện chức năng bàn tay theo thang điểm the Action Research 
Arm Test(ARAT), cải thiện kết cục chức năng chung tại thởi điểm 30 ngày và 90 ngày sau 
đột quy, đồng thời an toàn và được dung nạp tốt'%, Một phân tích gộp 2 thử nghiệm lâm 
sàng (n = 248) cho thấy lợi ích cải thiện điểm NIHSS 0,77 SD so với nhóm chứng tại thời 
điểm 3 tháng!?, 


Choline alfoscerate tăng cường quá trình tổng hợp acetylcholine và phospholipids của 
màng tế bào thần kinh, có vai trò bảo vệ phục hồi thần kinh sau đột quy. Phân tích gộp từ 
4 nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi có đối chứng trên 789 bệnh nhân đột quy TMNCB cấp 
trung bình - nặng bắt đầu dùng citicoline trong 24 giờ đầu sau khởi phát so sánh với 583 
bệnh nhân dùng giả dược, đánh giá kết cục điểm NIHSS < 1, mRS < 1, BI < 1. Citicoline 
làm tăng tỷ lệ hồi phục hoàn toàn có ý nghĩa thống kê tại thời điểm 3 tháng sau đột quy (OR 
= 1.33, KTC 95% 1,10 — 1,62)'%, Nghiên cứu pha III ngẫu nhiên có đối chứng giả dược đa 
trung tâm ở châu Âu (ICTUS) đánh giá hiệu quả của citicoline khởi đầu trong 24 giờ đầu sau 
đột Quy trên 2298 bệnh nhân đột quy TMNCB trung bình - nặng. Kết cục tại thời điểm 90 
ngày gồm điểm NIHSS, Rankin hiệu chỉnh (mRS) và Barthel hiệu chỉnh (mBl). Phân tích dưới 
nhóm cho thấy lợi ích của citicoline ở phân nhóm bệnh nhân không được điều trị r†-PA!®, 
Gần đây, một phân tích gộp 15 nghiên cứu trên 8357 bệnh nhân đột quy cho thấy citicoline 
alphoscerate cải thiện chức năng và sự hồi phục chức năng dựa trên thang điểm Mathews 
scale và thang điểm nhận thức Mini-Mental State Examination (MMSE)?®. 


Luotai là một thuốc có chứa Panax notoginseng được chiết xuất từ cây tam thất, có tác 
dụng ly giải huyết khối nội sinh, phân giải fibrin, ức chế kết tập tiểu cầu và bảo vệ thần kinh. 
Tại Việt Nam, 2 nghiên cứu cở mâu nhỏ trên bệnh nhân đột quy thiếu máu não cấp, cho 
thấy Luotai giúp cải thiện ý thức và chức năng (mRS, thang điểm Orgogozo) so với nhóm 
chứng hoặc nhóm sử dụng một thuốc bảo vệ thần kinh khác và không có tác dụng không 
mong muốn nguy hiểm'®%.'%, Một phân tích gộp 206 thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc từ 
2006-2022 trên 21,759 bệnh nhân cho thấy Luotai cải thiện tình trạng thần kinh, cải thiện 
hiệu quả lâm sàng chung và hoạt động sống hàng ngày so với giả dược ở bệnh nhân đột 
quy cao tuổi, đặc biệt nếu kết hợp thuốc tây và điều trị đột quy chuẩn'?. 


MLC601 (NeuroAiD), một thuốc cổ truyền Trung Quốc phối hợp chiết xuất 9 thảo dược và 
5 thành phần từ động vật có chức năng khôi phục chức năng tế bào và thần kinh trong mô 
hình thực nghiệm. Thử nghiệm lâm sàng pha II 'TIERS trên 40 bệnh nhân đột quy thiếu máu 
não trong vòng 1 tháng sau khởi phát so sánh NeuroAid dùng trong 4 tuần với giả dược 
cho thấy chức năng vận động đánh giá bằng thang điểm Fugl-Meyer Assessment (FMA) tại 
thời điểm sau điều trị 4 tuần, 8 tuần ở nhóm dùng NeuroAid có khuynh hướng cải thiện so 
với nhóm giả dược dù sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Bệnh nhân đột quy nặng và 
đột quy tuần hoàn sau cũng cho cùng kết quả'95, Một phân tích gộp 6 nghiên cứu cho thấy 
MLCG60I1 an toàn và làm tăng cơ hội độc lập chức năng”°9, Phân tích dữ liệu từ thử nghiệm 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh © 


lâm sàng Chinese Medicine Neuroaid Efficacy on Stroke recovery (CHIMES) và nghiên cứu 
CHIMES-E với thời gian dùng thuốc 3 tháng và thời gian theo dõi kéo đài đến 24 tháng 
trên 548 bệnh nhân có điểm NIHSS 8-14, mRS > 2 vào ngày thứ 10 sau đột quy. Tỷ lệ 
40% bệnh nhân hồi phục chức năng (mRS = 0 - 1) đạt được trong vòng 6 tháng ở nhóm 
MLC601 so với 24 tháng ở nhóm giả dược. Sự phục hồi chức năng (mRS = 0 - 1) ở nhóm 
MLC6O1 sớm hơn so với nhóm giả dược (p = 0.039)119, 


Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đa trung tâm (Piracetam in Acute Stroke Study, PAS®) trên 
927 bệnh nhân đột quy TMNCB cấp cho thấy piracetam cải thiện chức năng ngôn ngữ 
cũng như kết cục chung, đặc biệt ở bệnh nhân đột quy trung bình - nặng'"'. Phân tích gộp 
10 nghiên cứu trên hệ thống dữ liệu Cochrane (2001) cho thấy chỉ có piracetam có bằng 
chứng về hiệu quả cải thiện chức năng ngôn ngữ-lời nói! '?, 

Vinpocetine là một ethyl ester tổng hợp của apovincamine alkaloid chiết xuất từ lá cây Vinca 
minor, có tác dụng làm tăng lưu lượng máu não nhờ dãn mạch, tăng tổng hợp năng lượng 
adenosine triphosphate nhờ tăng bắt giữ glucose và oxy, và tác dụng bảo vệ thần kinh''°. 
Nghiên cứu ngẫu nhiên, nhãn mở có đối chứng CAVIN trên 610 bệnh nhân đột quy nhồi 
máu não cấp so sánh vinpocetine 30 mg truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 7 ngày kết hợp 
điều trị chuẩn gồm kháng tiểu cầu và cytidine disphosphate choline với nhóm chứng điều 
trị chuẩn. Điểm nhận thức (MMSE) và chức năng (NIHSS, BỊ) cải thiện tốt hơn ở nhóm 
Vinpocetine so với nhóm chứng vào ngày thứ 90 sau điều trị và hiệu quả này được duy trì 
theo thời gian. Ngoài ra, nhóm vinpocetine có cải thiện lưu lượng máu não có ý nghĩa so với 
nhóm chứng trên siêu âm Doppler xuyên sọ'1“. Một phân tích gộp 4 thử nghiệm lâm sàng 
đối chứng giả dược trên 601 bệnh nhân nhồi máu não cấp cho thấy tỷ lệ tử vong và tàn phế 
ở nhóm vinpocetine thấp hơn ý nghĩa thống kê so với nhóm giả dược tại thời điểm 1 tháng 
(RR = 0,80, p = 0,04) và 3 tháng (RR.= 0,67, p = 0,02). Mức độ tàn phế cũng thấp hơn và 
điểm chức năng nhận thức (MMSE) cải thiện tốt hơn ở nhóm vinpocetine sau 1 tháng, 3 
tháng"'5, Như vậy, vinpocetine cho thấy hiệu quả hứa hẹn trong cải thiện chức năng chung 
và chức năng nhận thức nói riêng sau đột QUY. 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Các thuốc bảo vệ và dinh dưỡng thần kinh đã được chứng minh là 
an toàn và có hiệu quả cải thiện một số lĩnh vực chức năng sau đột 
quy trên dân số của các nghiên cứu. 


PHẦN GÌ š 


VI. KIỂM SOÁT RỐI LOẠN NUỐT VÀ SUY DINH DƯỠNG 


Tỷ lệ rối loạn nuốt dao động từ 42% đến 67% trong 3 ngày đầu sau đột quy, tùy thuộc vào 
vị trí tổn thương, thời điểm đánh giá và phương pháp đánh giá''ê. Rối loạn nuốt làm tăng tỷ 
lệ tử vong và biến chứng, đặc biệt là viêm phổi. Nguy cơ viêm phổi tăng gấp 3 lần ở bệnh 
nhân rối loạn nuốt. Bệnh nhân rối loạn nuốt có thể không nhận được đầy đủ năng lượng, 
dẫn đến suy dinh dưỡng''”. 1 phân tích gộp cho thấy hiệu quả cải thiện chức năng nuốt và 
chất lượng cuộc sống của kích thích điện thần kinh cơ, dù không cải thiện các kết cục khác 
như tử vong, viêm phổi, thời gian nằm viện và rút thông dạ dày''®, Các biện pháp bù trừ và 
thích nghi khi nuốt và bài tập tăng sức cơ và tập nuốt làm giảm nguy cơ hít sặc, cải thiện 
hiệu quả nuốt và dinh dưỡng?!%.12 


g0 0 Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


1. ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT RỐI LOẠN NUỐT 


Khuyến cáo 


Loại Mức độ 


Tầm soát rối loạn nuốt sớm bằng một công cụ tầm soát được 
công nhận để xác định khả năng bị rối loạn nuốt hoặc hít sặc. 


Im : 
Đánh giá khả năng nuốt trước khi cho bệnh nhân bắt đầu ăn uống. 


Các bệnh nhân khó nuốt nên được đánh giá chuyên sâu bởi chuyên 
viên trị liệu rối loạn nuốt 


Nên đặt ống thông dạ dày trong 7 ngày đầu sau đột quy cho bệnh 
nhân không thể nuốt. 


Dùng ống thông mũi-dạ dày dể hổ trợ dinh dưỡng trong thời gian Ị B 


ngắn (2 - 3 tuần) cho bệnh nhân không thể nuốt. 

Nên mở dạ dày ra da cho bệnh nhân không thể nuốt kéo dài. Ï B 
Chăm sóc răng miệng cho bệnh nhân và hướng dẫn vệ sinh răng | B 
miệng giúp làm giàm nguy cơ viêm phổi hít sau đột quy. 

Nên dùng trị liệu phục hồi chức năng nuốt và/hoặc kỹ thuật bù trừ. llb A 


a. _ Trị liệu phục hồi chức năng nuốt bao gồm các bài tập nuốt. 

b. Các kỹ thuật bù trừ gồm cho ăn ở tư thế ngồi, cúi đầu ra trước 
hoặc nghiêng sang bên liệt, thay đổi kết cấu thức ăn thích 
hợp, vệ sinh răng miệng. : 


Có thể xem xét kích thích điện thần kinh cơ như là biện pháp hổ trợ llb A 
trị liệu phục hồi chức năng nuốt 


2. ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT SUY DINH DƯỠNG 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Bệnh nhân nên được tầm soát suy dinh dưỡng trong vòng 48 giờ | 
sau nhập viện bằng một công cụ tầm soát được công nhận. 
a.. Giới thiệu đến chuyên viên dinh dưỡng để tiếp tục đánh giá và 
quản lý tình trạng dinh dưỡng và cân băng nước. 


Bổ sung dinh dưỡng ở bệnh nhân suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ lla 
suy dinh dưỡng. 


VII. SUY GIẢM NHẬN THỨC SAU ĐỘT QUY 


Suy giảm nhận thức sau đột quy là tất cả các vấn đề về chức năng nhận thức xảy ra sau 
đột quy bất kể nguyên nhân là gì'”'. Pendlebury và Rothwell phân tích gộp 73 nghiên cứu 
khảo sát tần suất và yếu tố nguy cơ SSTT ở bệnh nhân đột quy. Tần suất SSTT sau đột quy 
từ 7,4% trong các nghiên cứu ở dân số bị đột quy lần đầu và không có SSTT trước đó dến 


Hội Đột Quy Thành Phổ Hồ Chí "h 


PHẦN ñ 


41,3% trong các nghiên cứu dựa vào số liệu bệnh viện ở bệnh nhân đột quy tái phát (có hay 
không có SSTT trước đột quy)". 


Khuyến cáo sử dụng công cụ đánh giá và tầm soát tiêu chuẩn; không khuyến cáo một công 
cụ riêng lẻ nào do tính đa dạng của SGNT mạch máu!23.!21.125, 


Điều trị SGNT mạch máu vẫn theo các hướng dẫn điều trị hiện tại dù bằng chứng về 
hiệu quả còn hạn chế'?8!2”!?, Thuốc kháng men cholinesterase (donepezil, rivastigmine 
và galantamine) và kháng thụ thể NMDA (memantine) có thể được dùng trên bệnh nhân 
SSTT mạch máu, dựa trên thử nghiệm ngấu nhiên cho thấy có lợi ích vừa phải trên nhận 
thức'?°. Một số bằng chứng thử nghiệm lâm sàng cho thấy các thuốc bảo vệ thần kinh như 
vinpocetine, citicoline, Ginkgo biloba EGb 761, cerebrolysin cải thiện chức năng nhận thức 
và chức năng chung sau đột quy!$9!*!142144. Có một số bằng chứng cho thấy các bài tập 
PHCN nhận thức có hiệu quả cải thiện chức năng nhận thức'34:!351%, Một thử nghiệm lâm 
sàng cho thấy việc làm phong phú môi trường PHƠN bằng máy vi tính, sách, trò chơi điện 
tử, trò chơi thực tế ảo, âm nhạc, khích lệ của nhân viên PHCN làm tăng gắn kết vào các 
hoạt động nhận thức, từ đó cải thiện được các chức năng nhận thức'3”'3, 


Khuyến cáo Mức độ 


Loại 


Tất cả các bệnh nhân có bằng chứng đột quy hoặc CTTMN trên lâm 
sàng được xem là có nguy cơ SGNT mạch máu. 


Tầm soát và đánh giá suy giảm nhận thức mạch máu 

a. Tất cả bệnh nhân bị đột quy hoặc với HN nên ) đưp tầm 
soát SGNT mạch máu. Xe : 

b. Sử dụng công cụ tầm soát được công g nhận” "hư Tai điểm 


the Montreal Cognitive ¿ Assessment tesE (MoCA), † -Mini- Mental 
State Exam (MMSE -~ 


Đánh giá suy giảm nhận thức mạch. máu == 


a._ Nếu test tầm soát ban đầu chưa đủ kết'luận thì thực hiện bộ lla - B 
đánh giá tâm thần kinh chỉ tiết. 


b._ Đánh giá độ nặng của khiếm | khuyết nhận thức.- 


c. Đánh giá hoạt động sống hàng ngày (ADL), hoạt động sử sã » 
dụng công cụ hàng ngày (IADL). | B 


Điều trị suy giảm nhận thức sau đột quy 


Kiểm soát tích cực các yếu tố › nguy cơ mạch máu (tăng huyết 
áp, đái tháo đường) nhằm giảm tối đa nguy cơ đột quy tái phát. 


Điều trị tăng huyết áp làm giảm nguy cơ SONT. 


©® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Huấn luyện nhận thức có thể được phân thành huấn luyện kỹ năng 
bù trừ hoặc huấn luyện kỹ năng nhận thức/diều chỉnh. Các can thiệp 
này có thể phối hợp với nhau tùy từng trường hợp. 

a.. Huấn luyện kỹ năng bù trừ các khiếm khuyết trí nhớ, nhận 


thức. Ví dụ như sắp xếp trí nhớ ngữ nghĩa, dùng hình ảnh trực | IIb A 
quan, sổ tay, máy vi tính, thiết bị nhắc lịch làm việc ... 
b.. Huấn luyện kỹ năng nhận thức/chỉnh sửa: bao gồm các bài lIb B 


tập trí nhớ chuyên biệt như trí nhớ thị giác-không gian và bài 
tập trí nhớ ngữ nghĩa. 


Điều trị khiếm khuyết trí nhớ bằng các biện pháp hổ trợ bên ngoài | Ilb B 
(thiết bị hỡ trợ như nhật ký, sổ tay, máy vi tính ...) và biện pháp hô trợ 
bên trong (&í dụ: mã hóa thông tin và gợi nhớ, học tập hạn chế sai 


sót, hình ảnh trực quan). 


Điều trị khiếm khuyết chức năng điều hành, giảm chú ý bằng phương 
pháp huấn luyện kỹ năng vỉ tính. 


Tạo môi trường phong phú xung quanh bệnh nhân (máy vi tính, sách, 
trò chơi, âm nhạc, trò chơi thực tế ảo ...) để bệnh nhân tăng gắn kết 
với các hoạt động nhận thức. 


Điều trị thuốc cho suy giảm nhận thức sau đột quy 


S>. -..n 
Thuốc kháng men cholinesierase (donepezil, rivastigmine và galan- llb B 
tamine) có thể được dùng điều trị suy giảm nhận thức sau đột quy. 

d— 
Các thuốc bảo vệ và dinh dưỡng thần kinh đã được chứng minh là | Ilb B 


an toàn và có hiệu quả cải thiện chức năng nhận thức sau đột quy. 


VII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP 


Mất ngôn ngữ (aphasia) là một rối loạn ngôn ngữ gây mất khả năng giao tiếp bằng miệng, 
bằng dấu hiệu, hoặc bằng chữ viết, hoặc không có khả năng hiểu thông tin. Mất ngôn ngữ 
thường gặp sau đột quy trong giai đoạn cấp và mạn và hầu như chỉ gặp trong đột quy bán 
cầu trái. Khoảng 21% đến 38% bệnh nhân đột quy bị thất ngôn'°°. Trị liệu ngôn ngữ-+lời nói 
giúp cải thiện chức năng ngôn ngữ và giao tiếp'“9. Một số nghiên cứu ngẫu nhiên có đối 
chứng nhỏ cho thấy điều trị bằng thuốc có thể có lợi khi kết hợp với trị liệu ngôn ngữ+lời 
nói!41.14214314, Các thuốc đó gồm donepezil, galantamine và piracetam. Tuy nhiên cần các 
nghiên cứu lớn hơn. 


NựHd 


(@) 


Khuyến cáo Loại Mức độ 


Người bị khiếm khuyết ngôn ngữ cần tham gia trị liệu ngôn ngữ: và 
giao tiếp tích cực sớm tùy theo nhu cầu, mục tiêu và độ nặng của 
khiếm khuyết. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí vn 


D- 


Trị liệu ngôn ngữ và giao tiếp bao gồm: 
a._ Tập tìm từ, hiểu từ, hiểu câu và bài nói (bao gồm đọc và viết); 
b. Trị liệu đàm thoại (conversational treatment) và trị liệu ngôn | 

ngữ bắt buộc (constraint-induced language therapy); 


c.. Phối hợp các dụng cụ và công nghệ trợ giúp (ví dụ: máy tính | C 
bảng, máy vi tính). 


Trị liệu nhóm và các nhóm hội thoại được giám sát bởi một chuyên lÍb B 
viên trị liệu ngôn ngữ-lời nói nên được áp dụng đối với bệnh nhân bị 
mất ngôn ngữ. 


Có thể dùng thuốc phối hợp với trị liệu ngôn ngữ-lời nói. 


KẾT LUẬN 


Đánh giá, lên kế hoạch và tiến hành PHƠN chuyên biệt cho từng bệnh nhân được thực hiện 
Sớm sau đột quy giúp đạt được sự phục hồi tốt nhất sau đột quy. Kế hoạch PHCN cần 
kết hợp mục tiêu bệnh nhân mong muốn đạt được, yếu tố môi trường (như sự hỗ trợ của 
gia đình-xã hội, sự sắp xếp cuộc sống, nguồn cung cấp dịch vụ PHƠCN hiện có), các khiếm 
khuyết chức năng, nhận thức và cảm xúc hiện tại của bệnh nhân, khả năng hồi phục. Lên 
kế hoạch cụ thể các loại trị liệu cần thiết dựa trên cơ sở đánh giá lâm sàng toàn bộ. Trong 
quá trình PHCN, đánh giá lại chương trình PHƠN của từng bệnh nhân trên cơ sở tiến triển 
của bệnh nhân và mục tiêu PHƠN kế tiếp. Việc đánh giá và theo dõi định kỳ được thực 
hiện bởi nhóm trị liệu đa chuyên khoa trên sơ sở thảo luận với bệnh nhân-gia đình và nguồn 
cung cấp dịch vụ PHCN hiện có. Kết quả của chương trình PHCN phụ thuộc rất lớn vào sự 
gắn kết các hướng dẫn điều trị với nguồn cung cấp dịch vụ PHCN hiện có tại địa phương 
(cơ sở vật chất, chương trình, chyên viên. phục hồi chức năng). Trong những năm gần đây, 
ngày Càng có nhiều bằng chứng về hiệu quả. của những can thiệp trị liệu PHCN. Tuy nhiên, 

vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để chứng. mình hiệu quả của những can thiệp trị liệu 
mới cũng như làm rõ những chiến lược diều trị hiệu quả nhất. Và do đó, hướng dẫn diều trị 
PHCN sau đột quy tiếp tục được cập nhật trong tương lai là rất cần thiết. 


N54) Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

'Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quy não. Quyết định số 5331/QĐ-BYT ngày 23 
tháng 12 năm 2020. 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quy Ban hành 
kèm theo Quyết định số 5623 /QĐ-BYT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

3Teasell R, Salbach NM, Foley N, et al. Canadian Stroke Best Practice Recommenda- 
tions: Rehabilitation, Recovery, and Commurity Participation following Stroke. Part One: 
Rehabilitation and Recovery Following Stroke; 6th Edition Update 2019. International 
Journal of Stroke. 2020; 15(7):763-788 

+AVERT Trial Collaboration Group. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 
h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial [published correction aopears 
in Lancet. 2015;386:30]. Lancet. 2015;386:46-55 

°Schneider E., et al. Increasing the amount of usual rehabilitation improves activity after 
stroke: a systematic review. J Physiother. 2016 Oct;62(4):182-7. 

®Horn SD, et al. Stroke rehabilitaton patients, practice, and outcomes: is earlier and 
more aggressive therapy better? Arch Phys Med Rehabil. 2005 Dec;86(12 Suppl 
2):S101-S114. 

”Wang H, Camicia M, et al. Daily treatment time and functional gains of stroke patients 
during inpatient rehabilitation. PM H. 2013 Feb;5(2):122-8. 

8\Wattchow KA, McDonnell MN, Hillier SL. Rehabilitation Interventions for Upper Limb 
Function in the First Four Weeks Following Stroke: A Systematic Review and Meta-Anal- 
ysis of the Evidence. Arch Phys Med Rehabil. 2018 Feb;99(2):367-382. 


*Outpatient Service Trialists Therapy-based rehabilitation services for stroke patients at 
home. Cochrane Database Syst Rev 2003; Cd002925 

19Hillier S, Inglis-Jassiem G. Rehabilitation for community-dwelling people with stroke: 
home or centre based? A systematic review. Int J Stroke. 2010 Jun;5(9): 1 78-86. 

1':MIiler EL, Murray L, et al; on behalf of the American Heart Association Council on Car- 
diovascular Nursing and the Stroke Council. Comprehensive overview of nursing and 
interdisciplinary rehabilitation care of the stroke patient: a scientific statement from the 
American Hear† Association. Stroke. 2010;41:2402-2448 

12Pressure LJlcer Prevention and Treatment Protocol: Health Care Protocol. Bloomington, 
MN; Institute for Clinical Systems Improvemert (ICSl);2012 

1Pressure Ulcer Prevention and Treatment Protocol: Health Qare Protocol. Bloomington, 
MN; Institute for Clinical Systems lmprovement (ICSI); 2012. 

144Sandercock PA, et al. Anticoagulants for acute ischaemic stroke. Cochrane Database 
Syst Rev. 2015 Mar 12;2015(3):CD000024. 

'5CLOTS Trials Collaboration, Sandercock PA, et al. Effectiveness of thigh-length 
graduated compression stockings to reduce the risk of deep vein thrombosis after 
stroke (CLOTS trial 1): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2009 Jun 
6;373(9679):1958-65 

'®OLOTS Trials Collaboration; Dennis M, Sandercock P, et al. The effect of graduated 
compression stockings on long-term outcomes after stroke; the CLOTS trials 1 and 2. 
Stroke. 2013 Apr;44(4):1075-9. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh ©® 


® 


PHẦN NG LỊ 


!Dennis M, Sandercock P, et al. CLOTS (Clots in Legs Or sĩockings after Stroke) Tri- 
als Collaboration; Smith J. The Clots in Legs Or sIockings after Stroke (CLOTS) 3 tri- 
al: a randomised controlled trial to determine whether or not intermittent pneumatic 
compression reduces the risk of post-stroe deepD vein thrombosis and to estimate its 
cost-effectiveness. Health Technol Assess. 2015 Sep;19(76): 1-90. 

!#Gruz E, et al. Does non-implanted electrical stimulation reduce post-stroke urinary 
or fecal incontinence? A systematic review with meta-analysis. Int J Stroke. 2022 
Apr;17(4):378-388. 

'9Thomas LH, et al. Interventions for treating urinary incontinence after stroke in adults. 
Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 1;2(2):CD004462. 


?Cournan, M. (2012). Bladder managemert in female stroke survivors: Translating re- 
search to practice. Rehabilitation Nursing, 37(8), 220-230. 


?'Moon, H. u., et al (2012). The usefulness of bladder reconditioning before indwelling 
urethral catheter removal from stroke patients. American Journal of Physical Medicine 
and Rehabilitation, 91(8), 681-688. 


?2'Eustice S, et al. Prompted voiding for the managemert of urinary incontinence in adults. 
Cochrane Database Syst Rev.2000(2):CDO02113. 


?3Harris JE, Eng vJJ. Strength training improves upper-limb function in individuals with 
stroke: a meta-analysis. Stroke. 2010 Jan;41(1):136-40. 

Cai, Y., et al. (2017). Electroacupuncture for Poststroke Spasticity: A Systematic Review 
and Meta-Analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabiltation, 98(12), 2578- 
2589.e4. 

®Laver KE, et al. Virtual reality for stroke rehabilitation. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2017, lssue 11. Art. No.: CD008349. 

Langhorne P, et al. Motor recovery after stroke: a systematic review. Lancet Neurol. 
2009 Aug;8(8):741-54. 

?trench B, et al. Repetitive task training for improving functional ability after stroke. Co- 
chrane Database Syst Rev. 2016 Nov 14;11(11):CD006078. 

2Giang TA, Ong AWG, et al. Rehabiltation Interventions for Poststroke Hand Oedema: 
A Systematic Review. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2016;27(1):7-17. 

2Harris .JE, Eng ..J. Strength training improves upper-limb function in indiiduals with 
stroke: a meta-analysis. Stroke. 2010 Jan;41(1):136-40. 

3wolf SL, et al, EXCITE Investigators. Effect of constraint-induced movement therapy on 
Upper extremity function 3 to 9 months after stroke: the EXCITE randomized clinical trial. 
JAMA. 2006 Nov 1;296(17):2095-104. 

#'Lju XH, et al. Constraint-induced movement therapy in treatment of acute and sub-acute 
stroke: a meta-analysis of 16 randomized controlled trials. Neural Regen Res. 2017 
Sep;12(9):1443-1450 

2Corbetta D, et al. €onstraint-induced movemert theraDy for upper extremities in Deople 
with stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 8;2015(10):CD004433. 

3:Eraifej J, et al. Effectiveness of upper limb functional electrical stimulation after stroke for 
the improvemernt of activities of daily living and motor function: a systematic review and 
meta-analysis. Syst Rev. 2017 Feb 28;6(1):40. 


©® Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


3Yang .JD, Liao CD, et al. Effectiveness of electrical stimulation therapy in improving arm 
function after stroke: a systematic review and a meta-analysis of randomised controlled 
trials. Clin Rehabil. 2019 Aug;33(8):1286-1297. 

35 Kristensen MGH, Busk H, Wienecke T. Neuromuscular Electrical Stimulation lmproves 
Activiies of Daily Living Post Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis. Arch 
Rehabil Res Clin Transl. 2021 Nov 12;4(1):100167. 


3Pérez-Cruzado D, et al. Systematic review of mirror therapy compared with conventional 
rehabilitation in upper extremity function in stroke survivors. Aust Occup Ther J. 2017 
Apr;64(2):91-112. 

3Thieme H, Mehrholz J, et al. Mirror therapy for improving motor function after stroke. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar 14;2012(3):CD008449. 


38⁄Celnik P, Hummel F, et al. Somatosensory stimulation enhances the effects of training 
functional hand tasks in patients with chronic stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2007 
Nov;88(1 1):1369-76. 

%Sullivan JE, Hurley D, Hedman LD. Afferent stimulation provided by glove electrode 
during task-specific arm exercise following stroke. Clin Rehabil. 2012 Nov;26(1 1):1010- 
20. 


“L¡ L, Zhu W, et al (2022) Effects of Acupuncture in lschemic Stroke Rehabilitation: A 
HRandomized Controlled Trial. Front. Neurol. 13:897078. 


#'Hongmei Wu, Jinling Tang, et al. Acupuncture for Stroke Rehabilitation. Siroke. 
2008;39:517-518 


* Ramos-Castaneda JA, Barreto-Cortes CF, et al. Efficacy and Safety of Vagus Nerve 
Stimulation on Upper Limb Motor Recovery After Stroke. A Systematic Review and 
Meta-Analysis. Front Neurol. 2022 Jul 1;13:889953 

“Du J, et al. Efects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor recovery and 
motor cortex excitability in patients with stroke: a randomized controlled trial. Eur J 
Neurol. 2016 Nov;23(11):1666-1672. 

“Le Q, et al. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on hand function re- 
covery and excitability of the motor cortex after stroke: a meta-analysis. Am .J Phys Med 
Rehabil. 2014 May;93(8):422-30. 


45Harvey FL, Edwards D, et al; NICHE Trial Investigators". Randomized Sham-Cortrolled 
Trial of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Motor Recovery in 
Stroke. Stroke. 2018 Sep;49(9):2138-2146. 


4êHarvey LA, et al. Stretch for the treatment and prevention of contractures. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2017, lssue 1. Art. No.: CD007455 


*7Qian Q, et al. (2017) Early Stroke Rehabilitation of the Upper Limb Assisted with an Elec- 
tromyographyDriven Neuromuscular Flectrical Stimulation-Robotic Arm. Front. Neurol. 
8:47. 


“#Tang Y, Wang L, et al. Optimal Method of Hectrical Stimulation for the Treatment of 
Upper Limb Dysfunction After Stroke: A Systematic Review and Bayesian Network 
Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Neuropsychiatr Dis Treat. 2021 Sep 
15;17:2937-2954 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí " 


NVHd 


@ 


PHẦN @} L 


49Ward AB, et al. Functional goal achievemert in post-stroke spasticity patierts: the Do- 
tox® economic spasticity trial (best). .J rehabil med 2014; 46: 504-513 

50Shaw LC. Botulinum Toxin for the Upper Limb After Stroke (BoTULS) Trial. Stroke. 
2011;42:1371-1379 

51Simpson DM, et al; BoNT/TZD Study Team. Botulinum neurotoxin versus tizanidine in 
upper limb spasticity: a placebo-controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 
Apr; 80(4):380-5. 

52Gelber DA, Good DC, et al. Open-label dose-titration safety and efficacy study oí tizani- 
dine hydrochloride in the treatment of spasticity associated with chronic stroke. Stroke. 
2001 Aug;32(8):1841-6. 

53.Stamenova P, Koytchev R, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study 
of the efficacy and safety of tolperisone in spasticity following cerebral stroke. European 
dournal of Neurology 2005, 12: 453-461 


54.Saurabh Agarwala, Tejas Patelb, et al. Comparative study of therapeutic response †o ba- 
clofen vs tolperisone in spasticity. Biomedicine & Pharmacotherapy 87 (2017) 628-635 


5L ee JH, Baker LL, et al. Effectiveness of neuromuscular electrical stimulation for man- 
agemert of shoulder subluxation post-stroke: a systematic review with meta-analysis. 
Clin Rehabil. 2017 Nov;31(11):1431-1444. 


5Vafadar AK, Côté JN, et al. Effectiveness of functional electrical stimulation in improving 
clinical outcomes in the upper arm following stroke: a systematic review and meta-anal- 
ysis. Biomed Res Int. 2015;2015:729768. 


°“Singh uA, Fitzgerald PM. Botulinum toxin for shoulder pain: a cochrane systematic re- 
view. Jj Rheumatol. 2011 Mar;38(3):409-18. 


°8-Rah UW, Yoon SH, et al. Subacromial corticosteroid injection on poststroke hemiplegic 
shoulder pain: a randomized, triple-blind, placebo-controlled trial. Arch Phys Med Re- 
habil. 2012 Jun;93(6):949-56 


°9-Snels lA, Beckerman H, et al. Effect of triamcinolone acetonide injections on hemiplegic 
shoulder pain : A randomized clinical trial. Stroke. 2000 Oct;31(10):2396-401. 


89L ee JA, Park SW, et al. Acupuncture for shoulder pain after stroke: a systematic review. 
 Altern Complement Med. 2012 Sep;18(9):B18-23 


81Winstein Cu, Stein J, et al. American Heart Association Stroke Council, Council on Car- 
diovascular and Stroke Nursing, €ouncil on Clinical Cardiology, and Council on Quality 
of Care and Outcomes Research. Quidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Re- 
covery: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/ 
American Stroke Association. Stroke. 2016 Jun;47(6):e98-e169. 


®2.Ada L, et al. Thirty minutes of positioning reduces the developmert of shoulder external 
rotation contracture after stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 
2005 Feb;86(2):230-4. 

831 ee JH, et al. Effectiveness of neuromuscular electrical stimulation for managemert of 
shoulder subluxation post-stroke: a systematic review with meta-analysis. Clin Rehabil. 
2017 Nov;31(11):1431-1444. 


®4.Singh, JA and Fitzgerald PM. “Botulinum Toxin for Shoulder Pain: A Cochrane System- 
atic Review." The Journal of Rheumatology 38 (2011): 409 - 418. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


85Dyer S, et al. Interventions for Post-Stroke Shoulder Pain: An Overview of Systematic 
Reviews. Int J Gen Med. 2020 Dec 7;13:1411-1426. 


®.Ada L, Foongchomcheay A, et al. Lap-tray and triangular sling are no more effective 
than a hemi-sling in preventing shoulder subluxation in those at risk early after stroke: a 
randomized trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2017 Feb;53(1):41-48. 


®Pandian JJD, Kaur P, et al. Shoulder taping reduces injury and pain in stroke patients: 
randomized controlled trial. Neurology. 2013;80:528-532. 


°8Kalita J, et al. Long-term Prednisolone in Post-stroke Complex Regional Pain Syndrome. 
Pain Physician. 2016 Nov-Dec;19(8):565-574. 


Ê9Pollock A, et al. Physical rehabilitation approaches for the recovery of function and mo- 
bility following stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 22;2014(4):CD001920 


”°French 8, et al. Repetitive task training for improving functional ability after stroke. Co- 
chrane Database Syst Rev. 2016 Nov 14;11(11):CD006073. 


7¬English C, et al. Circuit class therapy for improving mobility after stroke. Cochrane Data- 
base Syst Rev. 2017 Jun 2;6(6):CDOO7B513 


”2Ada L, et al. Randomized trial of treadmill training to improve walking in community-dwell- 
¡ng people after stroke: the AMBULATE trial. Int J Stroke. 2013 Aug;8(6):436-44. 


73Nadeau SE, et al; LEAPS Investigative Team. Effects of task-specific and impair- 
ment-based training compared with usual care on functional walking ability after inpa- 
tient stroke rehabilitation: LEAPS Trial. Neurorehabil Neural Repair. 2013 May;27(4):370- 
80. 


”“Mehrholz J, et al. Treadmill training and body weight support for walking after stroke. 
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 17;8(8):CD002840. 

”5Ada L, et al. Mechanically assisted walking with body weight support results in more 
independent walking than assisted overground walking in non-ambulatory patients early 
after stroke: a systematic review. J Physiother. 2010;56(9):153-61. 

78Cooke EV, et al. The effects of increased dose of exercise-based therapies to enhance 
motor recovery after stroke: a systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2010 
Oct 13;8:60. 

7Saunders DH, et al. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst 
Rev. 2016 Mar 24;3(3):CD003316. 

78Nascimento LR, de Oliveira CQ, et al. Walking training with cueing of cadence improves 
walking speed and stride length after stroke more than walking training alone: a system- 
atic review. J Physiother. 2015 Jan;61(1):10-8. 

7%Legg LA, Rudberg AS, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for stroke 
recovery. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Nov 15;1 1(1 1):CD009286. 

8van Dưiinhoven HJR, Heeren A, et al. Effects of Exercise Therapy on Balance Capacity 
in Chronic Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis. Stroke; a journal of cerebral 
circulation 2016;47(10):2603-10 

®'Hugues A, Di Marco .J, et al. Limited evidence of physical therapy on balance after 
stroke: A systematic review and meta-analysis. PloS one 2019;14(8):e0221700 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí "n ) 


NVHd 


® 


PHẦN LỊ 


# Sandberg K, Kleist M, et al. Effects oí Twice-Weekly Intense Aerobic Exercise in Ear- 
ly Subacute Stroke: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil. 2016 
Aug;97(8):1244-53. 

83Hornby TG, Holleran CL, et al. Variable Intensive Early Walking Poststroke (VIEWS): A 
Randomized Controlled Trial. Neurorehabil Neural Repair. 2016 Jun;30(S):440-50 

#Pang MY, Eng .JJ, et al. The use of aerobic exercise training in improving aerobic ca- 
pacity in individuals with stroke: a meta-analysis. Clin Rehabil. 2006 Feb;20(2):97-1 11 

25Tyson SF, Kent RM. Effects of an ankle-foot orthosis on balance and walking after 
stroke: a systematic review and pooled meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2013 
dul;94(7):1377-85. 

584<|luding PM, Santos M. Effects of ankle joint mobilizations in adults poststroke: a pilot 
s†udy. Arch Phys Med Rehabil. 2008 Mar;89(3):449-56 


8Rosales RL, et al. Botulinum t†oxin as early intervention for spasticity after stroke or 
non-progressive brain lesion: A meta-analysis. J Neurol Sci. 2016 Dec 15;371:6-14 


58:Tao W, et al. Gait improvement by low-dose botulinum toxin A injection treatment of the 
lower limbs in subacute stroke patients. J Phys Ther Soi. 2015 Mar;27(9):759-62. 


59Foley, et al. (2010). Does the treatment of spastic equinovarus deformity following stroke 
with botulinum toxin improve gait velocity? A systematic review and meta-analysis. Eu- 
ropean journal of neurology: the official journal of the European Federation of Neurolog- 
ical Societies. 17. 1419-27. 


90:Batchelor F, et al. What works in falls prevention after stroke? A systematic review and 
meta-analysis. Stroke. 2010;41:1715-1722. 


%Tianma Xu, et al. Risk Factors for Falls in Community Stroke Survivors: A Systematic 
Review and Meta-Analysis, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Volume 
99, lssue 3, 2018, Pages 563-573.e5 

32Nyström A, Hellström K. Fall risk six weeks from onset of stroke and the ability of the 
Prediction of Falls in Rehabilitation Settings Tool and motor function to predict falls. Clin 
Rehabil. 2013 May;27(S):473-9. 

34Verheyden G8, et al. Interventions for preventing falls in people after stroke. Cochrane 
Database Syst Rev. 2013 May 31;2013(6):CD008728. 

%Batchelor FA, Hill KD, et al. Effects of a multifactorial falls prevention program for people 
with stroke returning home after rehabilitation: a randomized controlled trial. Arch Phys 
Med Rehabil. 2012 Sep;93(9): 1648-55. 

%.Odinak MM, Skvortsova VI, et al. Efficacy of cytoflavin in patients in the acute ischemio 
stroke. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2010;110(12):29-36. Russian. PMID: 
21311484. 

3%Poltavskaya T.S, Bazhenov V.A, et al. Efficacy of Metabolic Correction in the Early Re- 
covery Period in Patients with lschemic Stroke. Neuroscience and Behavioral Physiolo- 
gy, Vol. 51, No. 1, January, 2021 

9”Fedin A. I., Rumyantsev S. A., et al. Efficiency neurometabolic protector of cytoflavin in 
the infarcts of the brain. Vestnik of Saint Petersburg state medical Academy" 2005; 1 
(6): 13-19 

98.Suslina ZA, Rumiantseva SA, et al. The complex energy correction of chronic brain 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


ischemia. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2011;111(3):25-30. Russian. PMID: 
21423112. 

9Heiss WD, Brainin M, et al. Cerebrolysin Acute Stroke Treatment in Asia (CASTA) lnves- 
tigators. Cerebrolysin in patients with acute ischemic stroke in Asia: results of a dou- 
ble-blind, placebo-controlled randomized trial. Stroke. 2012 Mar;43(3):630-6 


109iMuresanu DF, Heiss WD, et al. Cerebrolysin and Recovery After Stroke (CARS): 
A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Multicenter Trial. Stroke. 2016 
dan;47(1):151-9. 

10!1Guekht A, Vester J, Heiss W-D, et al. Safety and efficacy of cerebrolysin in motor function 
recovery after stroke: a meta-analysis of the CARS trials. Neurol Sci. 2017;38(10):1761- 
1769 


102Davalos A, Castillo J, et al. Oral citicoline in acute ischemic stroke: an individual patient 
data pooled analysis of clinical trials. Stroke 2002;33:2850-2857 


'93avalos A, Alvarez-Sabin J, et al, for the International Citicoline Trial on Acute Stroke 
(CTUS) Trial Investigators. Citicoline in the treatment of acute ischaemic stroke: an 
international, randomised, multicentre, placebocontrolled study (CTUS trial). Lancet 
2012;380:349-357. 


19%Sagaro, Getu Gamo, and Francesco Amenta. 2023. “Choline-Containing Phospholipids 
in Stroke Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis" Journal of Clinical Med- 
lcine 12, no. 8: 2875. 

1%-Nguyễn Văn Thông, Lê Đình Toàn. “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đơn trị liệu của thuốc 
Luotai trong điều trị đột quy thiếu máu não cục bộ cấp tính”. Tạp chí Y dược học lâm 
sàng 108, tập 4 số 3.2009, trang 14-20 

1.Nguyễn Đạt Anh, Mai Duy Tôn. “Bước đầu đánh giá kết quả điều trị Luotai ở bệnh nhân 
nhồi máu não giai đoạn cấp tại khoa Cấp cứu bệnh viện Bạch Mai”. Tạp chí Y học lâm 
sàng, số 48 (tháng 1/2010), trang 39-42. 

'9“Quan P, Gui D, and Xu Y. Evaluation on the Efficacy and Safety of Panax Notoginseng 
Saponins in the Treatment of Stroke among Elderly People: A Systematic Review and 
Meta-Analysis of 206 Randomized Cortrolled Trials. Evidence-Based Complementary 
and Alternative Medicine Volume 2023, Article ID 4312489, 36 pages 


198<ong KH, Wee SK, Ng CY, Chua K, Chan KF, Venketasubramanian N, Chen Ơ. A 
double-blind, placebo-cortrolled, randomized phase || pilot study to investigate the po- 
tential efficacy of the traditional chinese medicine Neuroaid (MLC 601) in enhancing 
recovery after stroke (TIERS). Cerebrovasc Dis. 2009;28(6):514-21 


'9.Siddiqui F.J, Venketasubramanian N, Chan ES, Chen C. Efficacy and safety of MLC601 
(NeuroAiD@), a traditional Chinese medicine, in poststroke recovery: a systematic re- 
view. Cerebrovasc Dis. 2013;35 Suppl 1:8-17. 


119Venketasubramanian, Narayanaswamwy, Yogesh Pokharkar, Jia Hui Chai, and Christo- 
pher Li Hsian Chen. 2023. “lschemic Stroke and Savings in Time to Achieve Functional 
Hecovery: Experience from NeuroAiD” Journal of Cardiovascular Development and Dis- 
ease 10, no. 3: 117 


''ỞDe Deyn PP, Reuck JD, et al. Treatment of acute ischemic stroke with pirace- 


tam. Members of the Piracetam in Acute Stroke Study (PASS) Group. Stroke. 1997 
Dec;28(12):2347-52. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí "ẤT 


PHẦN G3 L 


!!2Ricci S, Celani MG, et al. Piracetam for acute ischaemic stroke. Cochrane Database 
Syst Rev. 2012 Sep 12;2012(9):CD000419. 

'132Patyar S, Prakash A, Modi M, et al. Role of vinpocetine in cerebrovascular diseases. 
Pharmacol Rep. 2011;63:618-28 

!12Zhang, W., Huang, Y., Li, Y. et al. Efficacy and Safety of Vinpocetine as Part of Treat- 
ment for Acute Cerebral Infarction: A Randomized, Open-Label, Controlled, Multicenter 
CAVIN (Chinese Assessmert for Vinpocetine in Neurology) Trial. Clin Drug Investig 36, 
697-704 (2016). 

!'5Danda PK, Ramachandran A, Panda P, Sharawat IK. Safety and Efficacy of Vinpocetine 
as a Neuroprotective Agent in Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Me- 
ta-Analysis. Neurocrit Care. 2022 Aug;37(1):314-325. 


!!6Hinchey JA, Shephard T, Furie K, Smith D, Wang D, Tonn S; Stroke Practice lmprove- 
ment Network Investigators. Formal dysphagia screening protocols prevent pneumonia. 
Stroke. 2005;36:1972-1976. 


'17Ƒoley NC, Martin RE, Salter KL, Teasell RW. A review of the relationship between dys- 
phagia and malnutrition following stroke. J Rehabil Med. 2009;41:707—713. 


''8Wang, T., Dong, L., et al. (2021a). ©Comparative efficacy of non-invasive neurostimula- 
tion therapies for poststroke dysphagia: A systematic review and meta-analysis Neuro- 
physiologie Clinique, 51(6), 493-506 

115Bath, P.M., Lee, H. S., & Everton, L. F. (2018). Swallowing therapy for dysphagia in 
acute and subacute stroke Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018(10), 
CD000323. 

122Dzjewas, R., Michou, E., et al. (2021). European Stroke Organisafion and European So- 
ciety for Swallowing Disorders guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke 
dysphagia European Stroke .Journal, 6(3), LXXXIX-CXV 

121:Quinn Tu, et al. European Stroke Organisation and European Academy of Neurology joint 
guidelines on post-stroke cognitive impairment. Eur .J Neurol. 2021 Dec;28(12):3883- 
3920 

122:Pendlebury ST, Rothwell PM. Prevalence, incidence, and factors associated with pre- 
stroke and post-stroke demertia: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neu- 
rol. 2009 Nov;8(11):1006-18. 

123Forster A, et al. Structured re-assessment system at 6 months after a disabling stroke: 
a randomised controlled trial with resource use and cost study. Age Ageing. 2009;38: 
576-583 

124Freeman SƠ, et al. Development of an interactive web-based †ool to conduct and in- 
terrogate meta-analysis of diagnostic test accuracy studies: MetaDTA. BMC Med Res 
Methodol. 2019;19:1 

125Owen RK, et al. Network meta-analysis of diagnostic test accuracy studies identifies 
and ranks the optimal diagnostic tests and thresholds for health care policy and deci- 
sion-making. J Clin Epidemiol. 2018;99:64-74. 

12.Donkervoort MDU, et al. Efficacy of strategy training in left hemisphere stroke patien†s 
with apraxia: a randomised clinical trial. Neuropsychol Rehabil. 2001;1 1:549-566. 


127-The SPRINT MIND Investigators for the SPHINT Research Group. Effect of Intensive vs 


© Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chí Minh 


Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia A Randomized Clinical Trial. 
JAMA. 2019;321:553-561. 

128.\Jarkus HS, et al. PRESERVE: randomized trial of intensive versus standard blood pres- 
sure control in small vessel disease. Stroke. 2021;52:2484-2493 

!29.¬3attle CE, et al. Cholinesterase inhibitors for vascular dementia and other vascu- 
lar cognitive impairments: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 
2021;2021(2):CDO13306. 

!20.Szatmari SZ, Whitehouse P.J. Vinpocetine for cognitive impairment and dementia. Co- 
chrane Database Syst Rev. 2003;2003(1):CD003119. 

'#1Ƒioravanti M, Yanagi M. Cytidinediphosphocholine (CDP choline) for cognitive and be- 
havioural disturbances associated with chronic cerebral disorders in the elderly. Co- 
chrane Database Syst Rev. 2004;(2):CDOO00269 

'32Cui M, You T, Zhao Y, Liu R, Quan Y, Liu J, Liu X, Wang X, Dong Q. Ginkgo biloba extract 
EGb 761® improves cognition and overall condition after ischemic stroke: Results from 
a pilot randomized trial. Front Pharmacol. 2023 Mar 29;14:1147860 

'3L¡ S, Zhang X, Fang Q, Zhou .J, Zhang M, Wang H, Chen Y, Xu B, Wu Y, Gian L, Xu Y. 
Ginkgo biloba extract improved cognitive and neurological functions of acute ischaemic 
stroke: a randomised controlled trial. Stroke Vasc Neurol. 2017 Dec 18;2(4):189-197 

'3L oetscher T, Lincoln NB. Cognitive rehabilitation for attention deficits following stroke. 
Cochrane Database Syst Rev. 2013;5:CDO02842. 

'3-d1as Nair R, Lincoln N. Cognitive rehabilitation for memory deficits following stroke. Co- 
chrane Database Syst Rev. 2007:CD002293 

'3-Barker-Collo SL, Feigin VL, et al. Reducing attention deficits after stroke using attention 
process training: a randomized cortrolled trial. Stroke. 2009;40:3293-3298 

13.Janssen H, Ada L, et al. An enriched environment increases activity in stroke patients 
undergoing rehabilitation in a mixed rehabilitation unit: a pilot nonrandomized controlled 
trial. Disabil Rehabil. 2014;36:255-262 

198.Sarkamo T, Tervaniemi M, et al. Music listening enhances cognitive recovery and mood 
after middle cerebral artery stroke. Brain. 2008;131(pt 3):866-876. - 

:*L azar RM, Boehme AK. Aphasia As a Predliotor of Stroke Outcome. Curr Neurol Neu- 
rosci Rep. 2017 Sep 19;17(11):83. HỆ 

'40:Brady MC, et al. Spoeech and language therapy for aphasia following stroke. Cochrane 
Database Syst Rev 2016; Cd000425 

1':Rerthier ML, et al. A randomized, placebo-controlled study of donepezil in poststroke 
aphasia. Neurology. 2006;67:1687—1689 

'42Borthier ML, et al. Mermantine and constraint- induced aphasia theraby in chronic post- 
stroke aphasia. Ann Neurol. 2009;65:577-585 ! 

14Hong JM, et al. Galantamine administration in chronic post- -stioke aphasia. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry. 2012;83:675-680 

14QGungor L, et al. Does long term use ofÍ piracetam improve speech Miturbanoee due to 
ischemic cerebrovascular diseases? Brain Lang. 2011;117:23-27. 


Hội Đột Quy Thành Phố Hồ Chỉ " 


NVHd 


@ 


